THÍCH NHƯ ĐIỂN 











KÝ SỰ VÀ HÌNH ẢNH VỀ CHUYỂN ĐIBHUTAN 


N 6á 









" 
"1 4v .,¿ŸÓ 


\ - 
" _—-—<ks L1 À1, 
HC I1 ~ sa Sm. na 5 ` MIẾ ‡ 


c.Ẻ ... K1" 


TT - vị Ti T ‹sbàế „3 





BHUPFAN 
CÓ 8ì lạ? 


THÍCH NHƯ ĐIỀN 


T | [ nỉ 
H 


KÝ SỰ VÀ HÌNH ẢNH VỀ CHUYẾN ĐI BHUTAN NĂM 2001 





Tái bản có sửa chữa và bổ sung 


2020 


+ Lời giới thiệu nhân lân tái bản năm 2020........................... 7 
SP LỢI VD SRETNoiseesectreiiecdafisibledÔ@i0ccslicbi3102nbsda@-s6 XI 
+ Chương I. Giới Thiệu Tổng Quát...................................-- 5< 21 
+ Chương II. Nhân duyên hội ngộ với Bhutan................. 43 
+ Chương III. Chuẩn bị một cuộc hành trình .................... 75 
** Chương TY: BHuULán CÓ Bì TẠT scco0i0120402ả04221446 5 
*+ Chương V. Nụ cười Hoàng Hậu .................................-.--- 107 
+ Chương VT. Viếng thầm EU VIỆT vas2xasanaasordsensie 131 
+ Chương VII. Nhục thân Bồ Tát và cố cung.................. 143 
*+ Chương VIII. Thế giới Tây Phương Cực Lạc............... 157 
*+ Chương IX. Những ngày đợi trông..........................---- -- 175 
* Lỗi cuối SẠCH csasassdenbsiai4615161043144613864696334614X501380144E 191 


" 


CỦA VIÊN GIÁC TÙNG THƯ 
NHÂN LẦN TÁI BẢN NĂM 2090 


hutan được cả thế giới ca tụng là “Xứ Sở 

Hạnh Phúc”. Vương quốc này nằm bên 
dãy núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalaya), với 72% diện tích 
đất nước là rừng bao phủ. Ở Bhutan, chính phủ phát 
triển một chuẩn mực gọi là “Tổng hạnh phúc quốc gia” 
(Gross National Happiness) hay “Chỉ số hạnh phúc quốc 
gia”, thay vì “Tổng sản lượng quốc gia” (Gross National 
Produect) chỉ để đánh giá việc phát triển kinh tế tài chánh 
như những quốc gia khác. 


Với số dân hiện nay (2020) là 730.000, người dân 
Bhutan rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường thiên 
nhiên và động vật hoang dã. Những chương trình bảo vệ 
môi trường và thú vật đã được chính phủ quy định, có 
ghi rõ trong Hiến pháp. 


Sự thành công, và qua đó cũng chính là sự thu hút 
bao nhiêu người trên thế giới đến đất nước này, chính 
là sự hòa hợp giữa con người và môi trường sống. Tuy 
Bhutan không có những công trình xếp loại di sản thế 
giới nhưng lại thu hút nhiều du khách bởi cảnh quan 
tự nhiên và nếp sống hiền hòa của người dân trong một 
quốc gia có gần 80% dân số theo Phật giáo. Nhưng thật 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


ra chỉ trong vòng mấy năm gần đây, bắt đầu từ năm 
2015, người ta mới thấy chính phủ Bhutan bắt đầu có 
chính sách mở cửa đón khách du lịch nhiều hơn những 
năm trước đó. 

Tuy vậy, nếu so với số lượng khách du lịch ở những 
quốc gia khác trên thế giới thì số người nhận visa nhập 
cảnh để du lịch Bhutan vẫn còn rất hạn chế. Chỉ nhìn 
vào các con số thống kê khách du lịch ta sẽ thấy ngay 
điều đó (theo WorldData.info). 

Trong năm 1995 chỉ có 4.800 người ngoại quốc đến 
Bhutan. Và đến năm 2000 là 7.600 người. 
ủăm 2001: 6.400 người; 
ủăm 2002: 5.600 người; 

Năm 2008: 6.300 người; 
ủăm 2004: 9.200 người; 
ủăm 2005: 13.600 người; 
Năm 2010: 41.000 người; 
ủăm 2015: 155.000 người; 
ủăm 2018: 274.000 người. 





Bắt đầu từ năm 2015 mới có con số trên 150.000 
khách du lịch; năm 2018 là 274.000 người. Nếu so sánh 
trong cùng năm 2018, thì ở Hoa Kỳ có 80 triệu khách 
du khách, Pháp: 90 triệu, Đức: 40 triệu, Thổ Nhỉ Kỳ: 52 
triệu v.v... 


Nói như thế để chúng ta có thể nhìn thấy một đặc 
điểm nổi bật của phái đoàn gồm 17 người gốc Việt Nam 
từ Âu Châu đến thăm Bhutan, và được tác giả là Hòa 
Thượng Như Điển ghi lại trong sách này. 


LỜI GIỚI THIỆU 


Đó là một sự kiện đặc biệt trong năm 2001, khi số 
lượng khách du lịch còn rất hạn chế (6.400 người), thì 
lần đầu tiên Chính Phủ Hoàng Gia Bhutan đã đích thân 
bằng công hàm của Bộ Ngoại Giao mời một phái đoàn 
Phật Giáo Việt Nam ở Âu Châu đến viếng thăm chính 
thức “Đất nước Rồng Sấm” này. Phái đoàn gồm chư Tăng, 
chư Ni và Phật tử do Hòa Thượng Thích Như Điển (lúc đó 
còn là Thượng Tọa) dẫn đầu. Phái đoàn đã được ông Thủ 
Tướng Chính Phủ, ông Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao, ông Bộ 
Trưởng Bộ Văn Hóa đại diện chính quyền; Tôn Đức Tăng 
Già và Chư Giáo phẩm Cao cấp của Giáo Hội Phật Giáo 
Bhutan tiếp kiến, chiêu đãi và hướng dẫn thăm viếng 
nhiều cơ sở văn hóa, tôn giáo, xã hội trong suốt thời gian 
hơn một tuần lễ. Chính phủ Bhutan đã trang trải tất cả 
mọi chi phí cho phái đoàn, cung cấp mọi phương tiện di 
chuyển, ăn ở. Đặc biệt hơn, đích thân Hoàng hậu Ashi 
Dorji Wangmo Wangchuck của Vương quốc Bhutan, dù 
rất bận rộn cũng đã dành thời gian tiếp kiến phái đoàn 
và khoản đãi tại hoàng cung trong suốt hai giờ đồng hồ. 

Đó là một sự kiện đặc biệt, có thể xem như có một 
không hai trong lịch sử quan hệ giữa Bhutan và Việt 
Nam chúng ta, kể cả về mặt ngoại giao lẫn tôn giáo. 


Do đâu có được cơ duyên hy hữu ấy? 


Đự kiện đặc biệt này đã được tác giả, cũng chính là 
trưởng phái đoàn, đích thân ghi lại bằng thể văn ký sự, 
minh họa bằng nhiều hình ảnh các buổi tiếp xúc dưới 
hai góc độ đạo và đời, các cuộc viếng thăm và cả những 
bài phát biểu có tính cách ngoại giao tại Quốc Hội của 
Bhutan. 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Đây là một tác phẩm hay, không chỉ viết về đất nước 
con người xứ Bhutan mà còn có những nhận xét đặc biệt 
về vai trò của một Tăng sĩ trước vương quyền và thế 
quyền. 


Xin trân trọng giới thiệu đến mọi độc giả gần xa tác 
phẩm Bhutan Có Gì Lạ? - Ký sự và hình ảnh về chuyến 
đi Bhutan của Hòa Thượng Thích Như Điển. 


Viên Giác Tùng Thư 
Đức quốc, tháng 11 năm 2020 


10 


Lời ` “ Ï 


ôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2001, nhằm 

ngày 29 tháng 4 nhuần năm Tân Ty, tôi 
chấp bút bắt đầu viết quyển sách thứ 32 này trong mùa 
An Cư Kiết Hạ của năm nay. Hôm nay cũng là ngày rất 
đẹp trời. Vì mấy tháng nay, mặc dầu đã vào hạ, nhưng 
bầu trời vẫn vần vũ bóng mây, như dọa nạt thế nhân là 
ánh sáng của thái dương sẽ không bao giờ chan hòa đến 
quả địa cầu này nữa. 

Về thời tiết tôi hay để ý, cho nên mỗi lần làm việc gì 
cũng hay xem bầu trời có quang đãng không, hoặc giả 
hôm ấy là ngày gì, không phải để lấy hên mà chính là 
để cho lòng mình thanh thản, nhất là khi làm những 
việc trọng đại. Nhớ khi còn ở Nhật, mỗi ngày khi thức 
dậy, chào hỏi nhau trong chùa không phải bằng lời chào 
buổi sáng trước, hay mạnh giỏi không, mà vị sư trụ trì 
thường hay mở đầu bằng câu: Kyo wa 1ï tenki desu nel 
(Hôm nay trời đẹp quá nhỉ) tự nhiên thấy lòng mình có 
liên hệ với thiên nhiên. 

Dĩ nhiên, mỗi dân tộc có một cách riêng của mình khi 
diễn tả về cái đói khổ, cái hạnh phúc, cái tủi nhục v.v... 
nhưng tựu chung cũng chỉ là con người với cảnh giới 
chung quanh vậy. 


Ngày còn trẻ ai cũng nghĩ rằng mình còn có nhiều 
thì giờ để làm mọi chuyện, nên đã lãng phí thời giờ một 


11 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


cách vô ích. Chờ cho đến lớn khôn và già đi, lúc ấy mới 
bắt đầu, thì ôi thôi, đủ loại ràng buộc lại kéo đến. Nào 
bịnh đau đầu, đau lưng, nhức mỏi, hoặc bị trói buộc vào 
g1ờ giấc của công sở, của gia đình, vợ con và đủ mọi thứ 
trên đời. Bởi vậy cho nên Thiền Tông thường dạy người 
chỉ nên nắm bắt hiện tại mà thôi. Vả lại hiện tại cũng 
chẳng có hình tướng. Do vậy khi quan sát và thực hiện 
việc làm hằng ngày của mình, chính là Thiền vậy. 


Rồi một hôm nào đó chúng ta bỗng nhiên nhận được 
tin buồn từ bác sĩ cho hay rằng ông (hay bà) không còn 
hy vọng gì nữa. Vì lẽ bệnh ung thư đã đến thời kỳ thứ ba 
rồi. Lúc ấy chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có còn kế hoạch 
cho 5 năm hay 10 năm nữa chăng? Hay lúc ấy chúng 
ta lại than thân trách phận? Hoặc giả chúng ta lo chia 
gia tài cho con cháu? Hay chúng ta lo thực hiện những 
chuyến ngao du sơn thủy? Hay cố gắng tận hưởng những 
gì ở đời mà ta chưa được hưởng? Ôi thôi! Biết bao nhiêu 
là câu hỏi được đặt ra, nhưng al là kẻ trả lời được đây, 
không phải là mình sao? Hay có một nhân vật nào có 
quyền năng biến hóa để giúp ta thành công trong những 
trách nhiệm và bổn phận ấy? 


Không! Nhất định là không! Không ai có thể thay thế 
mình cả, ngoại trừ chính mình phải chịu trách nhiệm với 
mình. Vì con người là bản thể của vạn hữu mà! Do vậy 
không nên chờ đợi một điều gì mà hãy bắt tay vào việc 
ngay. Hãy hạ thủ công phu ngay từ bây giờ cho việc học, 
việc tu niệm, việc lễ bái. Hết thảy mọi việc trong ngày 
như việc nhà, việc chợ, việc nghĩa ân, việc phải, việc 
không v.v... không có việc nào chờ ta cả. Do vậy chúng ta 


12 


LỜI VÀO SÁCH 


chẳng thể chờ ai, vì thời gian vô tình lắm, không loại trừ 
một ai cả. Dầu cho đó là đấng Phạm Thiên hay Chuyển 
Luân Thánh Vương. Hãy trân quý thời gian và hãy làm 
những gì có thể làm được. 


Vì ý niệm được sự vô thường như thế, cho nên tôi đã 
sắp đặt việc của chính mình. Kể từ năm 1974 đến nay 
(2001) có nghĩa là 27 năm ở tại Nhật và Đức, tôi đã hoàn 
thành được 31 tác phẩm, kể luôn tác phẩm này nữa là 
thứ 32. Không kể thời gian từ năm 1972 tôi đã bắt đầu 
ở Nhật, nếu tính chung lại gần 30 năm ở ngoại quốc, tôi 
đã hoàn thành 32 tác phẩm. Như vậy cứ trung bình mỗi 
năm một tác phẩm. 


Văn tôi không hay, chữ tôi không tốt, ý tôi không 
thâm trầm, nhưng tôi chủ trương rằng nghĩ sao viết vậy. 
Đó là cách cấu tạo tư duy của mình, nên tôi đã cố gắng. 
Dầu cho những tác phẩm ấy không có giá trị nghệ thuật 
hay giá trỊ văn chương đi nữa, thì những gì tôi đã làm 
cũng đánh dấu được một chặng đường 30 năm, có nghĩa 
là hơn một thế hệ, tôi đã miệt mài với sách đèn, với công 
phu kinh kệ vậy. 

Tác phẩm thứ 30 có nhan đề là Kinh Đại Bi. Kinh 
này tôi đã dịch từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 
bằng chữ Hán sang tiếng Việt và Thầy Hạnh Tấn đang 
dịch sang tiếng Đức để ấn hành trong năm 2001 này. 

Tác phẩm thứ 31 có tên là Phật Thuyết Bồ Tát Hành 
Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa Kinh. 
Kinh này cũng được dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt và 
sẽ ấn hành nay mai. 


13 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Riêng tác phẩm thứ 32 này, tôi viết về chuyến đi 
Bhutan từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 
2001, để giới thiệu cho quý độc giả một quê hương Phật 
Giáo tại Á Châu mà rất nhiều người chưa biết đến. 


Sau khi đi Ấn Độ về lần đầu, năm 1989, tôi đã viết 
quyển Lòng Từ Đức Phật để giới thiệu về 4 Thánh Địa, 
nơi Đức Phật Đản Sanh, Thành Đạo, Thuyết pháp lần 
đầu tiên và thị hiện Niết-bàn. Ai xem xong rồi cũng sợ, 
ít dám đi Ân. Vì lúc ấy phương tiện di chuyển và chỗ ăn 
ở còn tương đối giới hạn, nhưng sau này có nhiều Thầy, 
Cô tổ chức những chuyến hành hương có quy củ hơn và 
được nhiều người ưa thích. 


Tiếp theo tôi viết quyển Giữa Chốn Cung Vàng để 
giới thiệu về Phật Giáo Tích Lan. Đặc biệt về nơi thờ 
răng Phật tại Kandy, cố đô của Tích Lan, và địa danh 
thứ 2 là Anuradhapuda, là nơi ShangamIta, Công chúa 
con vua Â Dục và cũng là Ni Cô, đã mang một nhánh 
của cây Bồ Đề từ Ấn Độ sang Tích Lan trồng vào thế kỷ 
3 trước Tây lịch. Cây ấy vẫn còn sống cho đến ngày hôm 
nay. 


Những năm sau đó, tôi có dịp đi Trung Quốc 2 lần. 
Sau khi đi lần thứ nhất về, tôi viết quyển Theo Dấu 
Chân Xưa và lần thứ 2 viết quyển Vọng Cố Nhân Lầu. 
Cả hai quyển này giới thiệu về Tứ Đại Danh Sơn của 
Trung Quốc, về những nơi thị hiện của Bồ Tát Quán Thế 
Âm, Bê Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù và Bộ Tát Phổ 
Hiền cũng như những thắng cảnh khác của Trung Quốc. 


Đến năm nay, 2001, tôi đã có dịp hành hương sang 
Bhutan, nên cố gắng viết tác phẩm này để giới thiệu 


14 


LỜI VÀO SÁCH 


với quý độc giả xa gần về một xứ khó đến mà cũng rất 
khó về. Khi bắt đầu viết, tôi chưa biết tác phẩm này lấy 
nhan đề là gì. Có lẽ nên lấy tên: Bhutan, Khó Đến Khó 
Về. Hoặc giả: Nụ cười Hoàng Hậu hay là gì gì nữa... Có 
lẽ cuối cùng sẽ chọn được một cái tựa. 


Như thế là 5 tác phẩm giới thiệu về 4 xứ đặc biệt. 
Ngoài ra, tác phẩm Đường Không Biên Giới của chúng 
tôi cũng đã giới thiệu tổng quát về các châu lục như: Âu, 
Á, Mỹ, Úc, Phi. 

Có lần Hạnh Hảo, người đệ tử Đức của tôi, bảo rằng: 
Sư phụ ở Đức đã 24 năm rồi mà chưa có một tác phẩm nào 
viết về nước Đức và người Đức cả. Trong khi đó Sư phụ đi 
Bhutan chỉ có một tuần mà đã có một tác phẩm ri. 

Tôi trả lời kiểu nói gượng với Hạnh Hảo là: Đã ở Đức 
rồi thì còn viết về nước Đức làm gì nữa. Nhưng thật ra 
trả lời như thế cho có trả lời mà thôi. Lẽ ra tôi phải có 
một đại tác phẩm về nước Đức mới đúng, nhưng những 
lúc ở, ăn, làm việc, tu học ở xứ này lâu rồi, mình chẳng để 
ý đến nữa. Phải chăng đây là lỗi của tôi, hay mọi người 
cũng thế? Phần tôi, tôi nghĩ rằng tất cả 32 tác phẩm này 
hay trong tương lai còn nhiều tác phẩm khác tôi sẽ viết 
nữa cũng chính là đại tác phẩm tôi viết về nước Đức vậy. 
Vì nơi này đã cưu mang và đùm bọc tôi trong suốt mấy 
chục năm qua. Cảm ơn nước Đức và cảm ơn nhân dân 
Đức rất nhiều. 

Viết sách không khó. Vì đọc nhiều sách là có thể viết 
sách được. Cái khó ở đây là làm sao khi người khác đọc 
sách của mình có thâu thập được phần nào những lý giải 
và những chỗ thắm sâu mà tác giả muốn gởi đến người 


15 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


đọc hay không? Đó mới là vấn đề chính. Ngoài ra cũng 
còn những phương diện khác nữa, chứ không phải chỉ 
đơn thuần có vậy. Nhưng riêng tôi cũng như người xưa 
đã nói: “Tôi thích bán những gì người ta thích mua, chứ 
tôi không bán những gì mà tôi thích bán.” Cũng như thế 
ấy, tôi sẽ cho những gì người khác thích nhận chứ không 
phải những gì mà tôi thích cho. Tôi xem mọi người, 
chúng sanh là đối tượng, chứ tuyệt nhiên tôi không phải 
là đối tượng của chúng sanh. Vì tôi chẳng là gì cả. Một 
Như Điển này cũng chỉ là cỏ đá mà thôi. Tôi muốn thể 
hiện lòng từ bi, nên cố gắng xem mọi người và mọi loài 
có giá trị cao cả hơn mình nhiều. Có như thế tôi mới là 
hóa thân của đất và nước được. 


Rồi đây tứ đại này của tôi cũng sẽ ra tro bụi. Có thể 
là ngày mai, hay 5ð, 10 năm nữa. Mà cũng có thể lâu 
hơn 20 năm sau, nhưng sau đó là gì? Là có xanh, là bia 
trắng. Còn ai nhắc đến mình, hay mình cũng chỉ là một 
chúng sanh âm thầm như bao chúng sanh khác? Có thể 
là như thế. Vì tương lai nhân loại trên hành tỉnh này 
không dừng lại ở con số 6 tỷ người như hiện tại, mà sẽ là 
8 hay 10 hoặc 20 tỷ v.v... Rồi thế giới này sẽ chìm sâu vào 
khổ đau cũng như ngấm sâu vào những tị hiềm, chia rẽ. 
Lúc ấy cõi Nam Diêm Phù Đề này nếu có những chúng 
sanh nào đó xuất hiện, nó cũng chỉ là và cũng sẽ là một 
giọt nước ÌI tï trong muôn ngàn giọt nước khác mà thôi. 
Thật ra ta chẳng là gì cả. 

Đức Phật ngày xưa đã thị hiện nhiều thân khác 
nhau. Có lúc phải làm hùm beo, sư tử. Có khi làm chim 
muông, thú dữ, nhưng tâm ngài lúc nào cũng từ bị, luôn 
là một vị Bồ Tát cứu khổ cho đời. Còn chúng ta ngày 


16 


LỜI VÀO SÁCH 


nay, có nhiều người mang thân lành đầy đủ nhưng chỉ 
làm những việc thiếu lòng từ. Do đó, khi chết chắc khó 
sanh lại vào đường lành. Do vậy, phải làm một cái gì đó, 
không phải cho có tính cách cao thượng, mà hãy vì người 
hơn vì mình, thì kết quả lại khác hẳn đi. 


Thế giới ngày nay người ta chủ trương là kinh tế hóa 
toàn cầu. Mới nghe qua thì rất hay. Vì nhờ phương diện 
kinh tế phát triển mà con người có nhiều phương tiện 
hơn. Điều ấy không sal, nhưng chưa đúng hoàn toàn. 
Vì có biết bao nhiêu người nghèo càng nghèo hơn chỉ vì 
sự phát triển kinh tế của một số nước lớn trên thế giới. 
Mới nghe qua thì vô lý. Nhưng lẽ công bằng của tạo hóa 
là người này được thì kẻ khác phải thua, người này còn, 
kẻ khác phải mất. Do vậy mà Vua Bhutan trong hiện tại 
không chủ trương như thế, mà ngài nói rằng: “Sự tăng 
trưởng kinh tế của nước tôi có nghĩa là dân tôi mỗi ngày 
làm được một việc thiện. Vì việc thiện càng nhiều thì đời 
sống người dân sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc đó chính là 
một sự tăng trưởng kinh tế, chứ không phải kinh tế hiểu 
theo nghĩa là tiền bạc.” Đúng là một lời vàng. Có lẽ trên 
thế giới này ít có vị nguyên thủ quốc gia nào có được một 
tâm hồn và một nghĩa cử cao đẹp như thế. 


Một hôm, tôi ngồi nghe một vị Đại Sư Tây Tạng 
giảng về Phật Pháp cho những người Đức, tại Chánh 
điện chùa Viên Giác, bằng tiếng Anh, về tình yêu và 
lòng từ bi. Ông cũng đã giải thích rất nhiều về tự ngã, cố 
chấp và cá nhân chủ nghĩa và sau khi phân tích, ông nói 
như thế này: “If you love him (her) as he (she) 1s then...” 
Có nghĩa là: “Nếu anh (chị) yêu cô (anh) ấy như anh (cô) 
ấy là... thì...” Câu nói rất đơn giản nhưng rất vi diệu. Vì 


17 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


lâu nay tất cả mọi thứ tình, chính mình muốn tình ấy 
phải thuộc về mình, nếu không lệ thuộc, sẽ sinh ra ganh 
tị, đố ky, nhỏ nhoi, hẹp hồi, ích kỷ v.v... Mà nếu đã thuộc 
về mình thì thuộc về cố chấp, ích kỷ, chứ không còn là 
tình yêu hay tình thương nữa. Do vậy nếu muốn yêu 
hay thương thì hãy thương như anh (cô) ta đang là... Có 
nghĩa là họ như thế nào thì mình thương như vậy. Chứ 
đừng bắt buộc cái thương ấy thuộc về mình. Vì mình 
thật vô lý, mình chẳng là cái gì cả. 

Thế mà trong cuộc sống này chúng ta đã gây ra 
không biết bao nhiêu sự khổ đau cho nhau cũng chỉ vì 
sự chấp ngã mà thôi. Sự chấp trước này do thức biến 
hiện mà thành. Nặng nề nhất là a-lại-da thức, cũng còn 
gọi là tàng thức. Thức này có 3 công năng chính là: hay 
chứa giữ những sự kiện mà tâm mình cho là hữu lý và 
cũng hay bị chứa những phân biệt bỉ thử. Rồi điều thứ 
ba quan trọng hơn có nghĩa là chỉ chứa đựng những gì 
thuộc về ngã chấp của mình mà thôi. Từ đó mới sinh ra 
sơn hà đại địa, bỉ thử hơn thua... 


Do vậy tôi tập quán “như thị” như trong Kinh Pháp 
Hoa, phẩm Phương Tiện thứ 2 có dạy. Có như thế, như 
vậy, như là, để mà sống, mà chiêm nghiệm với cuộc đời. 
Cũng đừng nên bắt nó phải là, nhất là nó phải thuộc về 
mình, quả là điều phi lý. Vì cái tôi này nó chẳng là gì cả. 

Năm nay, trong mùa An Cư Kiết Hạ này, Chúng 
thường trú tại chùa Viên Giác là 24 vị. Thỉnh thoảng 
cũng có những vị khách Tăng từ nhiều nơi trên thế giới 
đến viếng thăm và mỗi lần như thế, tôi có cung thỉnh 
quý vị ấy giảng pháp cho giới xuất gia cũng như tại gia 


18 


LỜI VÀO SÁCH 


vào những giờ nhất định trong ngày. Năm nay thì có 
nhiều Thầy đảm đương thay thế cho tôi, như Đại Đức 
Thích Đồng Văn, mới vừa xong Tiến Sĩ Phật Học tại Ấn 
Độ, tôi đã bảo lãnh sang Đức và hiện phụ trách mỗi tuần 
2 lần giảng cho chúng sa-di và sa-di n1. Thầy Hạnh Tấn, 
Phó Trụ Trì Chùa Viên Giác là Phó Tiến Sĩ, cũng đang 
hướng dẫn mỗi tuần 2 lần cho tỳ-kheo, tỳ-kheo ni cũng 
như toàn chùa. Riêng tôi mỗi tuần chỉ còn lại một lần 
vào ngày thứ hai giảng về Đại Trí Độ Luận cho tất cả 
chúng xuất gia. Mỗi lần như thế, đây cũng là cơ hội để 
gặp gố Tăng Ni trong chùa, có việc gì trọng đại thì cũng 
đem ra thảo luận để thực hiện chung. 


Không khí sinh hoạt trong chùa rất hài hòa, yên vuI. 
Mỗi ngày đều có lạy kinh Đại Bát Niết Bàn, mỗi chữ mỗi 
lạy. Cho đến nay đã lạy 430 trang của quyển một rồi. 
Tuy có hơi mệt sau 300 lạy mỗi đêm, nhưng mọi người 
chắc chắn ai cũng có một giấc ngủ an lành. Có nhiều chú 
thưa với tôi rằng: “Con không còn thì giờ gì cả.” Tôi bảo 
rằng như thế là tốt. Vì Phật và chư Tổ cũng bảo rằng: 
Người tu nên luôn luôn bận rộn như thế để cho những 
tạp niệm đừng xen vào. 


Trong chùa có thêm độ 10 đến 15 người làm công quả 
hằng ngày. Như vậy mỗi ngày tại chùa Viên Giác có độ 
40 người phải chu toàn cho mọi sự. Đó là chưa kể đến 
khóa Tu Gieo Duyên từ ngày 1 đến 14 tháng 7 mỗi năm, 
có độ 50 Tăng Ni và 100 Phật Tử về tham dự. Rồi thì lễ 
lộc, hoặc Bát Quan Trai giới cuối tuần. Chùa Viên Giác 
vẫn luôn luôn bận rộn như thế. Nhưng trong cái bận rộn 
ấy a1 cũng có được một niềm vui, vì mình có cơ hội phục 


19 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


vụ cho người khác. Đó cũng là một chút ý nghĩa trong 
việc hành Bồ Tát hạnh vậy. 

Tuy thời gian vô tình lặng lẽ trôi, nhưng với tôi tất cả 
đều có ý nghĩa. Tất cả với tôi là những ân nghĩa nghìn 
trùng. Vì có bao nhiêu người phải hy sinh để mình được 
rảnh rỗi và ngay cả thời gian và không gian ở xứ Đức 
này cũng đã cho tôi một khoảng trống để có thể chen vào 
những tư tưởng của mình, để gởi đến quý độc giả khắp 
nơi về tác phẩm thứ 32 này. 

Mong rằng quý vị sẽ giữ lại ý và quên đi lời. 

Tác giả 


Thích Như Điển 


20 


Chương LL 
6iới Thiệu Tổng Quiát 


hiểu người trong chúng ta có thể không biết 

Bhutan nằm ở đâu, vì lẽ ít nghe nói đến. 
Ngay cả người Đức, vì trong hiện tại chính phủ Đức vẫn 
chưa thiết lập bang giao chính thức với Bhutan. 


Bhutan có 300 cây số chiều dài, 150 cây số chiều rộng. 
Diện tích 46.500 cây số vuông. Phía tây bắc giáp Tây 
Tạng, phía đông giáp Ấn Độ, phía nam giáp Pradesch 
thuộc Ấn Độ, phía bắc giáp Sikkim. Nhìn toàn diện, 
Bhutan có 90% là núi và ở độ cao từ 1.100 mét cho đến 
3.000 mét. Có nơi núi cao hơn nằm ở phía Hy Mã Lạp 
Sơn chạy dọc theo biên giới với Ấn Độ. 


Khí hậu ở nước này cũng giống như Florida của Mỹ 
hay Cairo của AI Cập. Phía nam khí hậu giống như các 
nước khác tại Á Châu. Phía cao nơi gần Hy Mã Lạp Sơn 
có nhiều tuyết. Nhiệt độ trung bình ở phía Nam có 15 độ 
€C về mùa đông và 30 độ C về mùa hè. Tại Paro, về mùa 
đông thường -ð độ C và vào tháng bảy khoảng 30 độ C. 
Mỗi năm, lượng mưa trung bình là 350 ml. Trên núi cao 
thường lạnh đến 0 độ C vào mùa đông và 10 độ vào 
mùa hè. 

Trên những núi cao, tuyết hay rơi thường và ở những 
độ cao 2.400 mét đến 3.000 mét, tuyết vẫn còn lại cho 


21 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


đến tháng 3 mới tan. Mùa mưa thường hay xảy ra suốt 
miền Tây Nam từ đầu tháng 6 đến tháng 9. Có những 
đợt mưa cao nhất thế giới hằng năm là 9m50. Có lúc 
nước mưa cao dâng lên chừng 6 tầng lầu. 


Bhutan, tiếng Sanskrit gọi là Bhotant có nghĩa là 
miền cuối cùng của Tây Tạng. Cũng có nghĩa khác là 
vùng đất rất cao. Người Anh gọi là Bootan hoặc Bhotan. 
Xứ này cũng được gọi là xứ của rồng. Tôi những tưởng 
chỉ có Trung Hoa và Việt Nam lấy rồng làm biểu tượng 
mà ngay cả Đại Hàn và Nhật Bản cũng ảnh hưởng. 
Ngày nay lại phát hiện thêm xứ Bhutan nữa. Trên các 
nóc chùa, nơi cung điện của Vua hay nơi những ghế ngồi 
trong cung điện đều có chạm hình những con rồng chầu 
hai bên. Rồng đối với các dân tộc Á Châu là những biểu 
tượng linh thiêng, sống động giúp vua cứu đời, nhưng 
ngược lại con rồng ở Âu Châu và theo tỉnh thần của 





BẢN ĐỒ BHUTAN 


22 


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỒNG QUÁT 


Thánh Kinh thì ngược lại. Cũng như chữ Vạn đối với 
người Phật Tử là một dấu hiệu thiêng liêng, nhưng đối 
với một số người Đức thì họ rất sợ. Vì liên tưởng đến chế 
độ độc tài của Hitler. Đúng là khó nói và khó diễn tả. 

Bắt đầu từ thế kỷ 13, người dân mới đến ở tại xứ 
này. Như vậy cũng có thể nói là khi dân tộc Việt Nam 
mình đã đến triều Trần, nghĩa là đã có khoa thi Tam 
Giáo chọn Tiến Sĩ ra làm quan rồi, người Bhutan mới 
lập quốc. Dĩ nhiên trước đó họ cũng đã có những người 
địa phương sống khắp đó đây tại lãnh thổ này, nhưng 
đến thế kỷ 13 mới chính thức có tên gọi. 


Tôn giáo chính của Bhutan là phái Drukpa thuộc 
Đại Thừa Phật Giáo. Ở đây hầu như không có một tôn 
giáo ngoại lai nào phát triển được, ngay cả Hồi Giáo, Ấn 
Độ Giáo hay Thiên Chúa Giáo. 

Dân số Bhutan thống kê vào năm 1994 là 600.000 
người với 43% dưới 1ð tuổi. Mức độ phát triển là 3,1% 
mỗi năm. Đây là mức độ cao nhất của thế giới. Do vậy, 
đến năm 2001 Bhutan có độ 1 triệu người sống rải rác 
trên một lãnh thổ như Thụy Sĩ, nhưng đa phần núi cao ở 
đây không trồng trọt được. Thật ra trẻ em chết rất nhiều 
vì phương tiện y học còn thô sơ. Nếu phương tiện y học 
tốt thì sẽ bảo đảm được sức khỏe cho dân chúng tại đây 
rất nhiều. 


Người Bhutan gồm những dân tộc chính sinh sống 
tại đó. Đầu tiên là nhóm dân thiểu số, gọi là Sharchops, 
họ sống ở miền Đông Bhutan. Đây là cư dân căn bản của 
Bhutan, họ là những người được pha trộn giữa Ân Độ và 
Mông Gổ. Không rõ di dân từ khi nào đến dãy đất này. 


2ó 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Giống người thứ hai gọi là Lhotshampa. Đây là người 
Népal bắt đầu lập nghiệp tại Bhutan vào cuối thế kỷ 19 
và vẫn dùng tiếng Népal để giao dịch với nhau. Những 
người Népal này thường theo Ân Độ giáo và có một số ít 
theo Hồi Giáo. 


Nhóm thứ ba được gọi là Ngalong. Nguồn gốc giống 
người này từ Tây Tạng đến Bhutan vào thế kỷ 9. Họ ở về 
phía tây, giáp giới với Tây Tạng. Họ theo Phật Giáo và 
cho đến ngày nay họ vẫn còn nói tiếng Tây Tạng. 


Như vậy nước Bhutan cũng tương đối giống nước 
Thụy Sĩ. Vì lẽ Thụy Sĩ có hơn 60% dân số nói tiếng Đức. 
Có 15% nói tiếng Pháp, 15% nói tiếng Ý và 10% còn lại 
nói tiếng địa phương. Thụy Sĩ cũng là một quốc gia mới 
độc lập sau này, cho nên phải có nhiều tiếng nói và nhiều 
dân tộc đến sống nơi đó. Có lẽ cũng vì vị trí địa lý của 
Bhutan và Thụy Sĩ giống nhau, cho nên thể chế chính 
trị của Bhutan trong hiện tại cũng rập khuôn theo Thụy 
Sĩ. Mặc dầu tại Thụy Sĩ không còn vua nữa, nhưng địa 
vị Tổng Thống của Thụy Sĩ cũng chỉ có tính cách tượng 
trưng, trong khi đó Vua Bhutan vẫn có thực quyền đối 
với Quốc Hội và dân chúng. 

Hội Đồng Quốc Gia của Bhutan có 154 Dân Biểu và 
chia ra làm 3 hạng. Thứ nhất là 105 vị Dân Biểu đại 
diện cho 20 quận, được bầu lại 3 năm một lần. Thứ hai là 
các đại diện của 12 Tu viện Phật Giáo, cũng có nhiệm kỳ 
3 năm. Thứ ba là từ nhân dân và do nhà Vua bổ nhiệm 
gồm 20 viên chức Quận, Bộ Trưởng, Thứ Trưởng của 
chính phủ hoặc những nhân viên cao hơn để đảm đương 
việc nước. 


24 


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 


Những người được bầu có tuổi từ 25 trở lên. Nhà Vua 
trong hiện tại đã thay đổi hệ thống hành chánh này và 
đã được 2/3 dân chúng đồng ý. Vào tháng 6 năm 1998 
nhà Vua cũng đã ban hành Hiến Pháp, cải thiện chính 
trị và lấy việc bỏ phiếu của dân bầu làm gốc. 


Nhưng đặc biệt một điều là cho đến nay ở Bhutan 
vẫn chưa có đảng đối lập, mà họ chỉ có một đảng duy 
nhất. Đó là đảng của quốc gia Bhutan. Không biết mai 
sau tình thế thay đổi ra sao thì chưa biết, nhưng trong 
hiện tại họ sống rất là yên bình dưới sự lãnh đạo của 
Vua và Hội Đồng Cố Vấn của Hoàng Gia cũng như các 
Bộ Trưởng và Dân Biểu. 


Hội Đồng Cố Vấn của Hoàng Gia thành lập vào 
năm 1965 để cố vấn cho Vua cũng như cho Hội Đồng Bộ 
Trưởng trong những vấn đề quan trọng. Những vị này 
cố vấn cả những vấn đề chính trị trong Quốc Hội nữa. 
Vị Chủ Tịch của Hội Đông này do Vua bể nhiệm. Có tất 
cả là 6 vị, trong đó có 2 vị là tu sĩ. Một trong 2 vị tu sĩ 
này, phái đoàn chúng tôi đã gặp, sẽ đề cập tỉ mỉ hơn vào 
những chương sau. 

Hội Đồng Bộ Trưởng của Bhutan trong hiện tại có tất 
cả 8 Bộ, gồm những Bộ như sau: 


1. Bộ Thương Mại Kỹ Nghệ 
. Bộ Y Tế 

. Bộ Giáo Dục 

. Bộ Tài Chánh 

. Bộ Ngoại G1ao 

. Bộ Thiết Kế Đồ Án 

. Bộ Nông Nghiệp 

. Bộ Giao Thương. 


œ ¬I G3 Ct r> C2 tò 


TỜ 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Năm 1998, nhà Vua đã chỉ định để thành lập Hội 
Đồng Bộ Trưởng này. Ông Bộ Trưởng Ngoại Giao lâu đời 
nhất thế giới là ông Lompo Dawa Tsering. Ông ta đã là Bộ 
Trưởng kể từ năm 1972 đến 1998. Kể từ năm 1998, vị Bộ 
Trưởng Ngoại Giao được chọn lựa bởi Hội Đồng Bộ Trưởng 
để điều hành việc ngoại giao với các nước bên ngoài. 

Trên thực tế, cho đến hôm nay (2001) Bhutan chỉ có 
bang giao chính trị với 18 nước, đa phần tại Á Châu. Đặc 
biệt những nước Bắc Âu như Thụy Điển, Đan Mạch, Na 
Uy, Phần Lan có ngoại giao rất sâu rộng với xứ Bhutan. 
Vì lẽ các xứ Bắc Âu đang chủ trương bảo vệ môi sinh hầu 
như hoàn hảo tại Âu Châu này và Bhutan cũng là nước 
tại Á Châu duy nhất chủ trương bảo vệ môi sinh tuyệt 
đối như thế. Cho nên họ có ngoại giao với nhau. Ngoài ra 
Bhutan cũng được những nước Bắc Âu này viện trợ hằng 
năm để bảo vệ môi sinh. 

Đặc biệt tại các khách sạn hay ngân hàng tiền Na 
Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan được nhân viên 
ở đây biết đến nhiều hơn là tiền Đức, Anh, Pháp, Mỹ 
v.v... Quả thật ở đời có nhiều việc khó tin nhưng có thật. 
Trong khi ở những xứ khác thì đồng tiền Bắc Âu ít được 
nhắc đến hơn là những đồng tiền thông dụng tại Âu 
Châu hay Mỹ Châu. Ngay như tại Đức, nhiều lúc nhân 
viên ngân hàng không phân biệt được tiền nào là tiền 
của Na Uy và tiền nào là của Đan Mạch hay Thụy Điển, 
nếu họ không nhìn kỹ vào những ghi chú bên cạnh. Rồi 
đây, 15 quốc gia Âu Châu sẽ sử dụng chung một đồng 
tiền, nhưng tiếng nói và phong tục tập quán thì xứ nào 
họ giữ của xứ ấy. Có lẽ cũng sẽ tiện lợi dần dần. Vì thế 
giới càng ngày càng gần gũi với nhau hơn. 


26 


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỒNG QUÁT 


Năm 1994, Bhutan nhận được 77 triệu Mỹ kim tiền 
ngoại viện, đa phần là của Ấn Độ, Nhật Bản và các nước 
Bắc Âu. Nếu gặp người ngoại quốc tại xứ này thì đa phần 
là người Ấn Độ, Nhật Bản và Bắc Âu chứ người Đức rất 
ít. Vì lẽ mỗi năm Bhutan chỉ nhận từ 7 đến 8.000 người 
nhập cảnh mà thôi. Mỗi người vào lãnh thổ này phải đóng 
200 Mỹ kim mỗi ngày để trả cho tiền ăn ở cũng như di 
chuyển. Trong số tiền này có 35% sung vào công quỹ quốc 
gia để lo cho vấn đề sức khỏe và giáo dục của dân chúng. 


Nhà vua Jigme DorJi Wangchuck đã băng hà năm 
1972, nhưng chính nhà vua này lần đầu tiên mới mở 
cửa cho người ngoại quốc vào Bhutan năm 1960. Nhóm 
đầu tiên du lịch vào Bhutan năm 1974 do ông Lars Eric 
Lindblad tổ chức. Nhà vua đã khuyến khích chính phủ 
hạn chế việc du lịch và đánh tiền thuế cao vào người du 
lịch. Lúc ấy, mỗi năm chỉ vào được Bhutan độ 200 người. 
Mỗi nhóm có 6 người hoặc nhiều hơn, mỗi người phải 
đóng 130 Mỹ kim mỗi ngày. Thời gian ấy chưa có phi 
trường, nên đa phần khách du lịch phải đến biên giới Ấn 
Độ rồi từ đó mới đi bộ, đi ngựa hoặc có đoạn đường có thể 
sử dụng xe bus để đi vào Bhutan. 

Riêng phái đoàn của chúng tôi 19 người không phải 
đóng một đô-la nào trong suốt 10 ngày ở tại Bhutan. 
Có lẽ đây cũng là một phái đoàn đặc biệt, sẽ trình bày ở 
những chương sau. 

Phi trường Paro nơi chúng tôi đến, được xây dựng 
năm 1983 và đến năm 1990 Bộ Trưởng Bộ Giao Thông 
Ân Độ mới sang đây dự lễ khánh thành và giúp đỡ tài 
chánh. Kể từ đó phi trường Paro mới được mở rộng ra. 
Druk Air lúc mới bắt đầu bay chỉ có 72 hành khách. 


27 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Nhưng trong hiện tại ở Bhutan cũng mới chỉ có một 
chiếc máy bay, một phi trường và một phi đạo. Cho nên 
tôi nói Bhutan khó đến mà cũng khó về là vậy, nếu máy 
bay có sự cố. 


Druk Arr chỉ bay từ Paro qua Dhaka, qua Bangkok, 
trở về Calcutta và Paro. Đó là đường bay thứ nhất. 
Đường bay thứ hai từ Paro đi Kathmandu rồi qua Delhi 
rồi trở về lại Paro. Tuy là bay hai đường bay qua 4 nước, 
nhưng chỉ có một chiếc máy bay và một phi hành đoàn 
chưa đến 10 người. Quả là một hãng hàng không rất 
khiêm nhường nhất nhì trên thế giới. Do vậy mà có đến 
Bhutan rồi mới hiểu được Bhutan. 


:PRUK-RIR NETWORK 


tiIRRA 
IEM"JLJB7“IN 


-_ 


xao“ 





CÁC ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ CỦA DRUK AIR NĂM 2001 


28 


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỒNG QUÁT 


Kolkata 





CÁC ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ CỦA DRUK AIR NĂM 2014 


Nhà vua hiện tại là ¿JIgme Singye Wangchuck. 
Năm 1972, lúc ông 16 tuổi thì vua cha là Jigme Dorji 
Wangchuck băng hà khi mới 44 tuổi. Nhà vua này cũng 
là một vị vua cải cách của xứ Bhutan. Chính ngài đã cho 
mở cửa để đón khách nước ngoài vào từ thập niên 60, 
còn trước đó thì hoàn toàn không có. 


Nhà vua trong hiện tại cũng giống như cha mình, 
được du học ở Ấn Độ và Anh Quốc. Đức Vua cũng đã tốt 


29 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


nghiệp trường Đại Học của Bhutan ở Paro. Ngài cũng 
tiếp tục con đường giáo dục, kinh tế và ngoại giao giống 
như vua cha đã làm. Đó là việc bảo vệ môi sinh tốt cũng 
như giữ mức dân số nhỏ như hiện nay. Mức sống kinh 
tế tại Bhutan tuy không giàu như các nước Tây phương, 
nhưng dân chúng ở đây sống trong một quốc gia rất 
hạnh phúc. 


Năm 1974, sau khi đăng quang, nhà vua chủ trương 
mở cửa cho Bhutan và đây là lần đầu tiên có các ký giả 
ngoại quốc vào quốc gia này. Có khoảng 287 vị khách 
được mời lúc đó. Vì lẽ đó cho nên có những khách sạn 
mọc lên để cung ứng cho nhu cầu này và sau đó dùng để 
đón khách du lịch. 


Nhà vua cũng đã hiện đại hóa nền giáo dục và nhất 
là hệ thống y tế của quốc gia cùng với vai trò phát triển 
cộng đồng của người Bhutan. Ông có thể nói là một Kiến 
trúc sư cho việc bảo vệ môi sinh của Bhutan. Ông cũng 
tiếp tục phát triển những thành quả tốt đẹp mà vua cha 
để lại, giữ gìn truyền thống văn hóa cổ truyền và chủ 
trương một quốc gia, một dân tộc. 


Năm 1988, HoàngTộc đã làm lễ kết hôn cho nhà vua 
cùng với 4 chị em ruột của Ashi Dorji Wangmo, Ashi 
Tshering Pem, Ashi Tshering Yangdon và Ash1 Sangay 
Choden. Nhà Vua và các Hoàng Hậu hiện có 5 Thái Tử 
và 5 Công Chúa, kể cả Thái Tử sắp nối ngôi. 

Đây cũng là một điều ngoại lệ và rất hiếm hoi đối với 
các vị vua trên thế giới, mà cũng có thể nói rằng đây là 
phước đức của dòng họ Ashi. Cả 4 chị em ruột đều lấy 
một chồng và người chồng ấy là Vua của xứ Bhutan. 


30 


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỒNG QUÁT 


Cũng có thể vì để tránh việc tranh giành ngôi thứ với 
nhau và cũng để khỏi có sự lật đổ một vương triều nên 
Hoàng tộc của Bhutan trong hiện tại đã chọn giải pháp 
như thế. 


Tốt xấu, đúng sai hãy để cho hậu thế sẽ ghi vào sử 
sách, riêng về phương diện phước đức thì phải thấy rằng 
nếu không gây nhân bố thí, giúp đời ở kiếp trước, thì 
kiếp này khó có thể làm Vua và làm Hoàng Hậu. 

Đồng thời cũng nên biết qua về hình ảnh của đức 
Vua và 4 Hoàng Hậu cũng như cha mẹ của Hoàng Hậu. 





ĐỨC VUA VÀ 4 VỊ H0OÀNG HẬU 


31 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


The Ancestors and Descendants of Yab Ugyen Dorji 


* Binh Year 
® Marrage 
Paro Penlop Nim Dorji 
Chogley Yeshey Na xÌrup Zimpon Sangay ® Choenzo Zam 
Fifth 5peech Ïncarnation Ị 
(18g1-1g17) 


NobOyellshen ® Phenkem 


Kuenga Gyelshen ® ÁshiNgodrupPem 
alias T<ham Go S%eb (1874 - 1918) 





(1874-1010) 
Dzscendant oÍ 
Bumthang Bulí Choejí Descendant oí Ngatshang Koche 
| 
Aum Ugay Dem ® Lopen Duba Dangala Trulku Sangay Tenzin ® Ashi Dorji Om 
(remarried Samdrup Nob) (i8q6-1g73) | (ieoig82) 










Ị 


Choeley Jipme Tenzin Gup Wangchuck 
Six\h 5peech incarnation %1922 
(torg-1949) 


Gup Lhenkey Gyelshen 
*ig38 


YAB UGYEN DORJI  Yum Thuiÿ Zam 


1029 | #1931 


AshiBeda LyonpoSangayNgedup HM Ashi DorjWangmo' HM AshiTshering Pem" 


*iQ5 #195) #193) #1937 
E= 
1. HRH Ashi Sonam Dechen Wangchuck 1. HRH Ashi Chimi Yangzom Wangchuck 
# tồi *io8o 
z. HIRH Dasho Jigyel Ugyen Wangchuck +, HRH Ashi Keang Choden Wangchuck 
*ig84 *ig8: 
3, HRH Dasho Ugyen Jigme Wangchuck 
#191 


32 


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỒNG QUÁT 


Fint $rsang Lam 5ergvì Pott 
S%econd Sersang Lam Rinchhen 

| Kngs oí Domkhar Melong 
Third Sersang Lam Lopai Sidhi | 


| Yonten Phunisho 


Sangay Droelma_# Fourth %rsang Lam 5oenam Drubyel | 


Fifth Sersang Lam Gyeltshen Dorji ® Abi Yum Yangchen Droelma 


(1833-1gos) (i8Š3-ig46) 
Ashi Zimbed Shabdrung Jigme Dorji 
(i@o3-1923) Šïxth Mind Incarmation 
(1905-1931) 
| | I | 
Dechen Ơm Aum®Sheafem AumShekaChedien  AumNamgayOm 
(1931-1934) (1934-1g6o) *1g)8 *iệ 


*& HM KINGJtCME ŠINGYE WANGCHƯCK 31 QCTosER 198ổ 


HM Ashi Tshering Yangdỏn" HM Ashi Sangay Choden" Dasho Uzyen Tsechup Dasho Topgay Ashï Somam Chođe 


# 195) #196) *i%‡ * 1% *i369 
1 HRH Dasho Jigme Khesar Namgyal Wanpchuck 1. HRH Dasho Khamsum §ingye Wangchuck 
#*ì #1083 
z. HH Ashi Dechen Yangzom WWanghcuck z. HRH Ashi Euphelma Choden Wangchuck 
*iợồ X0) 
3, HIRH Dasho Jigme Dorji Wangchuck 
t8 


33 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Đến thế kỷ 16 thì Bhutan chia ra nhiều địa phương 
khác nhau và đây cũng là cơ hội để năm 1644 quân 
Mông Gổ và Tây Tạng tấn công xâm chiếm Bhutan. Vào 
năm 1644-1647 Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ V đã ngự giá 
đến Paro và năm 1648-1649 Tây Tạng đã chiếm trọn 
Bhutan. Ông Shabdrung Ngawang Namgyal đã chống 
lại Tây Tạng và thành công vào năm 1655. Ông sinh vào 
cuối thế kỷ 16 (1594) và đến năm 1651 thì từ trần. Cuộc 
chiến mà ông lãnh đạo chống lại Tây Tạng đã thành 
công, rồi sau 4 năm ông mất. Do vậy hình ảnh của ông 
được xem như là một vị Thánh quan trọng của Bhutan. 
Hầu như chùa nào cũng có thờ hình hoặc tượng của ông 
trong tư thế ngồi, đội mũ đỏ, có râu dài, mặc y áo nhà 
tu và trên tay cầm một bình nước cam lồ. Người Bhutan 
cũng thờ lạy ông như một vị Bồ Tát. 





CHA MẸ CỦA H0ÀNG HẬU 


34 


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỒNG QUÁT 


Đến năm 1705 thì Je Khenpo chết. Từ thân thể ông 
có 3 tia sáng xuất hiện và điều ấy báo hiệu rằng sẽ ông 
tái sinh thành 3 hình thức khác nhau để lãnh đạo quốc 
gia. Thời gian yên bình này kéo dài chừng 20 năm, sau 
đó thì có nội chiến. Vì vậy cho nên năm 1729-1730 Tây 
Tạng đã lợi dụng sự bất ổn định của Bhutan nên đã xâm 
nhập lần thứ 3 và lần này người Tây Tạng cũng thua 
phải kéo binh về nước. 


Tuy rằng kinh điển Phật Giáo cho đến ngày nay 
người Bhutan vẫn còn dùng tiếng Tây Tạng để tụng đọc 
và hành trì, nhưng hình thức cũng có đôi phần khác với 
Tây Tạng. Vì lẽ phong tục cũng như truyền thống và 
nghi lễ có nhiều điểm không giống nhau. 


Có lẽ đau đón sau 3 lần bị chiếm đóng, cho nên người 
Bhutan không thích người Tây Tạng mấy. Cũng giống 
như người Đại Hàn không thích người Nhật vậy. Do vậy 
cái gì không đúng hay xấu xa, người Bhutan thường hay 
nói: Tại sao giống người Tây Tạng quá vậy. 


Dân tộc và đất nước Việt Nam của chúng ta cũng đã 
bị người Trung Hoa đô hộ 3 lần. Bị người Pháp, người 
Nhật mỗi xứ một lần. Mỗi lần như vậy cả hằng ngàn 
năm, hàng trăm năm hay mấy chục năm, nhưng người 
Việt Nam phóng khoáng hơn, không trả thù khi kẻ đến 
xâm lăng bị thua. Sau đó thì giao hảo tốt đẹp cũng như 
tay bắt mặt mừng, trao đổi văn hóa, kinh tế, chính trị, 
thương mại với nhau, ngay cả với những nước cựu thù. 
Còn Bhutan bị Tây Tạng chiếm tổng cộng 3 lần chưa 
tới 30 năm mà mối thù truyền kiếp ấy vẫn còn dai dẳng 
trong lòng người Bhutan cho đến ngày hôm nay. Mặc dầu 


SỜ 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


cả 2 nước đều là Phật Giáo, mà Phật Giáo của Bhutan 
ảnh hưởng không ít bởi Phật Giáo của Tây Tạng. 


Hầu như tất cả những chùa của Bhutan đều thờ hình 
hoặc tượng của Ngài Padmasambhava. Ngài được xem 
như là vị Phật thứ hai sau Đức Thích Ca Mâu Ni đối với 
người Bhutan. Chữ Padmasambhava có nghĩa là Liên 
Hoa Sanh. Có nghĩa là Ngài hóa sanh từ hoa sen. Ngài 
xuất thân từ Ấn Độ. Năm 746, Ngài dùng thần thông 
để bay qua Bhutan, Sikkim và Tây Tạng để xiển dương 
Phật Pháp nơi đây. Do vậy mà cả 3 nước này đều thờ 
hình ảnh của Ngài rất trang trọng. 


Ngài cũng được hiểu như một biểu tượng Đại Sư của 
Mật Giáo, nên gọi là jJe Khenpo, có nơi cũng gọi là Guru 
Rinpoche. Hình hoặc tượng của Ngài tay phải cầm hoa 
sen, tay trái cầm bình nước cam lồ. Ngài mặc áo đỏ, đắp 
y vàng, đầu đội mũ đỏ viền xanh, dưới hình thức là một 
tăng sĩ. Về sau ngài tái sanh dưới nhiều hình thức khác 
nhau, có lúc địa vị của Ngài còn cao hơn cả vương quyền 
của Vua Bhutan nữa. Do vậy ở đầu thế kỷ 20 mới có sự 
tranh chấp và tái sanh của Je Khenpo bị giết để chứng 
tỏ thế quyền cao hơn đạo giáo và vị Je Khenpo tái sanh 
tiếp theo bây giờ hiện đang ở tại Ấn Độ. 


Ấn Độ là một quốc gia phát sanh nhiều bậc giác ngộ, 
nhiều vĩ nhân trên thế giới, nhưng đồng thời Ấn Độ cũng 
là nơi tranh chấp nhiều giai cấp và nhiều hóa thân, để 
rồi mãi cho đến bao giờ Ấn Độ cũng còn nằm trong sự 
huyền bí, như Hy Mã Lạp Sơn cho đến bao đời cũng 
chẳng ai có thể biết được trong đó có những gì? 


36 


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỒNG QUÁT 


Vị vua của Bhutan có liên hệ với Anh Quốc tên là 
Ugyen Wangchuck. Ông lên ngôi ngày 17.12. 1907. Có lẽ 
vì lúc ấy có sự hiện diện của người Anh tại Ấn Độ, nên 
người Anh cũng muốn bành trướng thế lực của mình qua 
các xứ lân cận của Ân Độ. Cũng vì Bhutan là một xứ núi 
non rất hiểm trở nên người Anh, và ngay cả người Tây 
Tạng, Trung Quốc cũng không thành công trong giấc 
mộng xâm lăng. 


Đạo Thiên Chúa hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tại 
xứ Bhutan này. Mặc dầu năm 1627, nghĩa là cách đây 
400 năm về trước, có Giáo sĩ Bồ Đào Nha dòng Jesuit tên 
là Cacella và Cabral, đến từ Calcutta của Ấn Độ, nhưng 
sau 400 năm tại đây hầu như không có một nhà thờ và 
không có một người nào theo đạo Thiên Chúa giáo. Ngay 
cả Nhật Bản, mặc dầu các Giáo sĩ người Tây phương 
cũng đã đến đây vào thế kỷ 16, 17 và cho đến nay sau 
400 năm truyền giáo họ chỉ có con số tín hữu rất khiêm 
nhường là 0,001% so với trên 100 triệu dân số của Nhật 
Bản ngày nay. 


Quân đội Anh cũng đã tìm cách gây ảnh hưởng tại 
xứ Bhutan và Tây Tạng nên đã ký một hiệp ước vào năm 
1774. Đây là thời kỳ mà người Âu Châu đi tìm các thuộc 
địa tại Á Châu và Mỹ Châu cũng như Phi Châu. Tuy nhiên 
với truyền thống lâu đời của Phật Giáo mà người dân đã 
hấp thụ, nên không thể một sớm một chiều mà có thể thay 
đổi tín ngưỡng của dân tộc cả hàng ngàn năm qua. 


Phật Giáo giữ một vai trò quan trọng trong đời sống 
sinh hoạt hằng ngày của dân chúng. Người Népal và 
người Ấn Độ ở Bhutan thì theo đạo Hindu. Có cả đạo 


37 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Bon từ Tây Tạng truyền sang đang có mặt tại những 
vùng thuộc Hy Mã Lạp Sơn. Những vị tu sĩ của Bhutan 
đang đóng vai trò chính yếu trong đời sống cộng đồng. 
Con nhỏ của người Bhutan lúc 10 tuổi hầu như đều được 
đưa vào ở trong tu viện để học kinh và tu hành. Bây giờ 
thì truyền thống này không còn bị bắt buộc nữa. Tuy 
nhiên tôn giáo của quốc gia là Drukpa Kagyu là một 
nhánh của Mật Giáo, giống như Mật Giáo của Tây Tạng. 


Đạo Phật không phải là một tôn giáo tin vào Thượng 
Đế, nhưng Đạo Phật dùng hệ thống triết học và đạo đức 
học để răn dạy con người nên đã ảnh hưởng rất sâu đậm 
trong quần chúng cũng như vua chúa. Phật Giáo cũng 
đã giải thích cuộc đời là vô thường, thế gian là giả hợp 
qua những bức tranh lụa của Phật Giáo nhằm chuyển 
hóa những biểu tượng này vào cuộc sống của mọi người, 
để ý thức được thế nào là sự hiện hữu của một kiếp nhân 
sinh. 


Đời sống chính trị tại Bhutan cũng như chính sách 
của chính phủ bị ảnh hưởng Phật Giáo rất nhiều, nên 
họ bảo vệ thiên nhiên một cách toàn hảo và giữ lại 
những truyền thống tốt đẹp tự ngàn xưa. Việc bảo vệ 
thiên nhiên và bảo vệ văn hóa là hệ thống chính trị của 
Bhutan. Vì thế cho nên năm 1995, Quốc Hội họp và biểu 
quyết là giữ lại 60% rừng như xưa. Ai chặt cây bừa bãi 
sẽ bị luật pháp nghiêm trị. 

Năm 1991, chính phủ Bhutan thành lập một quỹ bảo 
vệ môi sinh để duy trì những hoạt động này. Được bảo 
trợ bởi WWE (Tổ chức bảo vệ môi trường), gồm các nước 
như Thụy Sĩ, Hòa Lan, Na Uy và Phần Lan giúp đỡ. Quỹ 


38 


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỒNG QUÁT 


này hiện có 25 triệu Mỹ kim để lo bảo vệ môi trường cho 
dân chúng Bhutan. 


Bhutan là một nước có môi trường thiên nhiên rất 
tốt. Rừng rậm vẫn còn nguyên vẹn. Vì dân số ngày càng 
tăng nên chính phủ đã ra lệnh cần phải bảo vệ môi sinh 
nhiều hơn nữa. Chính vì rừng còn nguyên thủy cho nên 
có nhiều loại cây và hoa quý vẫn tồn tại dưới chân núi 
Hy Mã Lạp Sơn này. Có nhiều cây là dược thảo và theo 
sự kiểm kê của Sở Kiểm Lâm có đến 5.000 loại cây và 
hoa khác nhau đang có mặt tại rừng núi Bhutan này. 
Cũng vì thiên nhiên còn tốt đẹp cho nên những động vật 
như khỉ, vol, báo tuyết vẫn còn hiện điện nơi đây, vì có 
nơi nương tựa. 


Do những lý do bảo vệ môi sinh một cách chặt chẽ có 
hệ thống như trên mà nhiều người đã quả quyết rằng: 
“Trong tương lai thế giới này có thể sụp đổ nhưng xứ 
Bhutan vẫn còn” là trong ý nghĩa này vậy. 


Đời sống của người dân tại Bhutan rất bình thường. 
Năm 1995 theo thống kê, thu nhập bình quân đầu người 
mỗi năm là 470 USD. Đến năm 2001 có lẽ tăng thêm 
chút đỉnh. Tuyệt nhiên không phải nhờ vào lượng khách 
du lịch đến Bhutan mà đa phần 80% dân số sống về 
nghề nông và họ cũng không có tiền mặt nhiều nơi mỗi 
cá nhân. 


Chính phủ xuất cảng 25% tiền điện và than, gỗ, xi- 
măng. Đây là những nguồn cung ứng chính cho sự sinh 
hoạt của cơ quan nhà nước và nhân dân. Ngoài ra Bhutan 
cũng đã cung ứng 457 loại nấm khác nhau cho ngoại 
quốc. Nghe đâu Nhật Bản thường mua nấm Sultake của 


39 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Bhutan. Lý do là tại Bhutan có rừng nhiều và rừng còn 
ở dạng nguyên thủy, cho nên những loại nấm xuất hiện 
ở đây rất được ngoại quốc ưa chuộng. Ngoài ra, cây sả ép 
ra tỉnh dầu cũng được xuất cảng ra nước ngoài. 


Trung bình trong 100 người dân Bhutan thì có đến 
khoảng 20 tăng sĩ, nên đâu đâu cũng thấy chùa. Khắp 
nơi đều đặt dưới sự kiểm soát của hệ phái jJe Khenpo tức 
hóa thân của Ngài Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) và 
ảnh hưởng rất lớn vào đời sống của mọi người dân. Nhìn 
vào trình độ giáo dục của các tu viện tương đối cao hơn 
so với dân chúng, vì họ phải lam lũ làm ăn, ít có người 
được học hành đỗ đạt cao. Nếu có, đa phần xuất thân từ 
chùa chiền, tu viện. Điều này cũng dễ hiểu, ở những thế 
kỷ trước tại Việt Nam hay Trung Quốc và ngay cả Nhật 
Bản, những danh tăng, những nhà giáo dục đều xuất 
thân từ cửa chùa. Nơi ấy có đầy đủ điều kiện hơn, có thể 
đời sống kinh tế không khá lắm, nhưng đời sống tâm 
linh và đặc biệt là giáo dục phát triển rất mạnh. 


Về việc giáo dục phổ cập, đến năm 1950 vẫn do các 
Tu viện nắm giữ và cho đến ngày nay cũng thế. Tuy 
nhiên ai muốn học thêm ở ngoài thì phải đến DarjJeelivy. 
Đố lượng chính xác người dân Bhutan biết đọc biết viết 
vào năm 1984 là 28% và đến năm 1996 là 54%. Đa phần 
đường hướng giáo dục tại đây đều rập theo khuôn mẫu 
của các nước phương Tây. 


Về giáo dục bậc Đại Học thì Bhutan hiện chỉ có một 
trường dạy về y khoa và kỹ sư. Đa phần những người trẻ 
được gởi ra nước ngoài để học Đại Học. Một số không có 
cơ hội ra nước ngoài thì học tại Đại Học Sherubtse tại 
Kanglung nằm về phía đông Bhutan. 


40 


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỒNG QUÁT 


Ngay như Thimpu là thủ đô của Bhutan, nhưng hầu 
như không có một trường Đại Học nào cả. Đức Vua và 
Hoàng Hậu đương triều cũng đã học và tốt nghiệp tại 
Ấn Độ, Anh Quốc, nên nói tiếng Anh rất lưu loát. Các 
vị Bộ Trưởng của Bhutan đa phần cũng được học tại Mỹ 
hoặc Âu Châu, cũng có một số vị học tại Á Châu và nhìn 
chung những người lãnh đạo của đất nước Bhutan là 
những người trí thức. 

Tôi đã có dịp tiếp xúc với các vị Tỉnh Trưởng tại địa 
phương Punakha cũng như vị Giám Đốc Viện Bảo Tàng 
Quốc Gia tại Paro, tất cả đều dùng tiếng Anh để trao đổi. 
Họ là những người rất thông thái và hiểu sâu vấn đề. Lý 
do là họ có nhiều cơ hội để xuất ngoại du học và làm việc, 
trao đổi, quan hệ với ngoại quốc. 


Chương thứ nhất này được viết ra một cách tổng quát 
về đất nước Bhutan do nhu cầu chung. Chúng tôi đã tìm 
nguồn tài liệu từ quyển sách du lịch nhan đề Bhutan 
của Stan Armington. Ông là một kỹ sư người Mỹ đã ở 
Népal 20 năm và hiện vẫn còn ở Kathmandu, thủ đô của 
Népal. Ông viết được cuốn sách này vì do nhờ có sự mở 
cửa của Bhutan từ năm 1974. Thầy Thông Trí đã cộng 
tác với tôi dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ một số mục cần 
thiết để giới thiệu đến quý độc giả xa gần. 

Ngoài ra, nhân chuyến viếng thăm Hannover và Hội 
Chợ Thế Giới vào ngày 27 tháng 7 năm 2000, Hoàng Hậu 
Ashi Dorji Wangmo Wangchuck đã tặng cho Hạnh Hảo 
Frank một quyển sách nhan đề Of Rainbows and Clouds. 
Trong sách này có nhiều hình ảnh rất đặc biệt và tôi đã sử 
dụng phổ hệ cũng như một vài hình ảnh đặc biệt đó. Chỉ 


41 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


trong Chương này mà thôi. Còn những Chương sau bài 
viết và hình ảnh đều do chính tác giả hay những người 
cận sự chụp lại và làm nên tác phẩm này. 


Mục đích duy nhất của việc ghi lại tác phẩm này là 
để tìm hiểu thêm về một quốc gia theo Phật Giáo tại Á 
Châu về phong tục tập quán, cũng như đề cao vấn đề 
môi sinh tại Bhutan trong hiện tại. Tuyệt nhiên không 
có một ý gì khác. Ngoài ra nếu những người Việt Nam có 
cơ hội đọc được sách này cũng sẽ có một số ý niệm tổng 
quát về quốc gia này. Biết đâu trong tương lai họ sẽ có cơ 
hội đến thăm xứ sở huyền bí này. 


of Rainbows 
and Clouds 





THỦ BÚT ĐỀ TẶNG CỦA H0ÀNG HẬU ASHI D0RJI WANGM0 WANGCHUDK 


42 


Chương IÌ. 
Nhân tuyên hội nuộ ưới Bhutan 


| ất cả các pháp đều do nhân duyên 
sanh, tất cả các pháp cũng do nhân 
duyên diệt.” Đó là chân lý ngàn đời của vạn pháp mà 


chư Phật trong quá khứ đã dạy, chư Phật hiện tại đang 
dạy và chư Phật vị lai cũng chỉ dạy như thế mà thôi. 


Năm 2000 là năm bận rộn của Hội Chợ Thế Giới tại 
thành phố Hannover, cả thành phố như chuyển mình 
vươn lên để sánh vai cùng thế giới, nên ở đây cái gì cũng 
chạy đua cả. Chạy đua với thời gian và chạy đua với mọi 
hoàn cảnh. Không những vào năm 2000 mà trước đó một 
hai năm, người dân Hannover cũng đã có tâm trạng ấy. 


Khoảng giữa năm 1999, có một người Bhutan đến 
chùa Viên G1ác và tự giới thiệu là Kunzang Thinley, người 
đứng đầu Viện Bảo Tàng tại Thimphu, thủ đô của Bhutan, 
muốn gặp tôi để trình bày một số vấn đề nhân EXPO năm 
2000 tại Hannover. Hôm đó có Frank Sanzenbacher tức 
là Thầy Hạnh Hảo, người Đức. Vị khách Bhutan này nói 
tiếng Anh rất trôi chảy và cũng nói được tiếng Đức. Ông 


43 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


trình bày rằng: Để hoàn thành một tòa nhà của Bhutan 
tại khu triển lãm EXPO Hannover trong năm 2000 thì 
chính phủ phải gởi sang Đức 20 người thợ và chỉ riêng 
việc dựng ngôi nhà này cũng như trang trí bên trong phải 
mất 6 tháng, mà nơi ăn chốn ở dành cho thợ lại không có. 
Do vậy, ông ta có ý nhờ chùa Viên Giác giúp đố, vì đường 
đi từ chùa đến khu triển lãm chỉ khoảng 10 phút đi bộ. 
Tôi rất vui và sẵn lòng giúp đố vì biết rằng Bhutan không 
giàu có mấy, vả lại là một quốc gia Phật Giáo tại Á Châu 
rất ít người biết đến, ngay cả tôi. Do vậy, tôi đã đồng ý 
vô điều kiện là mọi người cứ tự nhiên đến ăn ở, tắm giặt 
suốt trong thời gian xây dựng ấy và chùa Viên Giác sẽ 
không thu bất cứ chi phí nào cả. Dĩ nhiên là ông Kunzang 
Thinley rất vui mừng. 


Qua trao đổi, tôi thường hay nhấn mạnh rằng: “Tuy 
Phật Giáo của quý quốc có khác về lễ nghi và truyền 
thống với Phật Giáo Việt Nam, nhưng trong thâm tâm 
tôi thì không có sự phân biệt giữa Tiểu Thừa với Đại 
Thừa hay giữa Đại Thừa với Kim Cang Thừa, mà chỉ có 
một Thừa duy nhất là Phật Thừa mà thôi.” Ông ta có 
vẻ vui khi nghe tôi đề cập như thế. Cũng chính từ quan 
điểm của tôi như vậy nên chùa Viên Giác tại Hannover 
đã đón tiếp rất nhiều chư Tăng Ni, Phật Tử khắp nơi 
trên thế giới, không phân biệt Nam, Bắc Tông hay Phật 
Giáo Nhật Bản, Đại Hàn v.v... 


Đau đó, vào tháng 11 năm 1999 có 20 người Bhutan 
đến ở chùa Viên Giác. Chỉ có một vài người nói tiếng Anh 
được, thông dịch cho những người còn lại. Họ sống rất 
kham nhãn và làm việc rất tận tụy. Mặc dầu mùa Đông 
năm ấy rất lạnh, nhiều khi họ chẳng ngại tuyết băng giá 


44 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 


lạnh, ngày nào cũng như ngày ấy, có khi ngay cả ngày 
chủ nhật họ cũng đi làm. Họ là những nghệ nhân tạo 
nên những tác phẩm hữu hình, nhưng hầu như họ đều 
vô danh, chẳng ai để lại tên tuổi của mình trên những tác 
phẩm có nghệ thuật cao như vậy. Có lẽ đây là quan điểm 
chung của những người Á Châu theo Phật Giáo chăng? 
Ngay cả những thiền sư sống vang danh một thuở mà khi 
ra đi cũng chẳng để lại dấu vết nào. Đúng là: 


Cuộc đời có cũng như không, 
Sóm còn tối mất bận lòng làm chỉ! 


Mà bận lòng làm chi khi tất cả đều bị vô thường chỉ 
phối. Nhìn họ, lúc nào cũng mỉm cười. Nhiều lúc trò 
chuyện họ không hiểu, tôi bảo Hạnh Tấn dùng tiếng Tây 
Tạng thì có một số người hiểu. Họ rất lịch sự, chỉ có một 
điều là ít siêng năng tắm rửa mà thôi. Có lẽ họ bị ảnh 
hưởng bởi ở xứ cao chăng? Vì lẽ giọt nước ngọt rất quý 
cho những trường hợp như thế. 


Mãi buổi sáng, họ tự nấu ăn cho luôn cả buổi trưa. 
Đau khi dùng sáng xong, họ cho cơm vào hộp và mang 
theo để đến trưa dùng tại chỗ làm. Những ngày đầu tiên 
họ hoàn toàn dùng chay như ở chùa, nhưng có lẽ vì công 
việc nặng, nên những tháng sau đó buổi trưa họ ăn uống 
bên ngoài tự do hơn. Họ đi từ sáng sớm đến chiều tối mới 
về. Khi về thì họ dùng cơm chiều chung với chùa. Đặc 
biệt họ ăn rất cay, không thua gì người Đại Hàn. Nghe 
đâu Bhutan cũng có xuất cảng ớt cho Đại Hàn để làm 
kim ch1. 


Lâu lâu thì Hạnh Hảo thưa với tôi: “Sư Phụ nên cho 
họ đi thăm Hamburg hoặc Berlin hay tham dự những 


45 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


trận đá banh với các anh em Gia Đình Phật Tử.” Họ rất 
vui, vì mỗi lần như thế có cơ hội để thi thố tài năng của 
mình cũng như xem phong cảnh địa phương cho biết để 
khi về lại quê còn kể lại cho thân nhân, bè bạn nghe! 


Một hôm, anh Kunzang dẫn ông Bộ Trưởng Bộ Xây 
Dựng đến gặp tôi để cảm ơn và nhân danh Chính phủ 
Bhutan tặng những tấm Thangkha có giá trị cho chùa. 
Nhân cơ hội này tôi cũng trình bày là Phật Giáo Việt 
Nam cũng như Phật Giáo Đức muốn có một gian hàng 
nhỏ tại chùa Bhutan ở khu EXPO để giới thiệu về những 
sinh hoạt Phật Giáo tại đây. Dĩ nhiên là ông ta bằng lòng 
và cũng không có một điều kiện nào hết. Đây là nơi mà 
Hạnh Hảo cũng như những người Đức theo Phật Giáo 
suốt trong 6 tháng triển lãm có cơ hội giới thiệu về sinh 
hoạt Phật Giáo của từng nhóm và từng Tông phái Phật 
Giáo khác nhau cho những người Đức đi tham quan. 


Câu chuyện không dừng lại ở đó. Vì lẽ sau khi triển 
lãm xong ngôi chùa Bhutan này phải dỡ đi nơi khác. Do 
vậy họ cũng cần chỗ ăn ở cho 10 người làm trong vòng 2 
tháng và xin ở lại chùa. Tôi cũng đồng ý. Đây là những 
nhân duyên chính để sau này tôi có những sự liên hệ 
tiếp theo. 


Ngày chờ đợi khai mạc Hội Chợ Thế Giới EXPO năm 
2000 cũng đã đến. Hôm đó là ngày 1 tháng 6 năm 2000. 
Từ bên Pháp qua có chư Tăng Bhutan và người Pháp tu 
theo Phật Giáo Bhutan đến làm lễ. Đầu tiên họ dùng các 
nhạc cụ như kèn, tù và, trống, linh đi ra tận ngõ để đón 
rước vị khách quý đến từ Bhutan. Đó là ông Bộ Trưởng 
Ngoại Giao của xứ này. 


46 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 





Chư Tăng Bhutan đón tước ông Bộ Trưởng Ngoại Giao 


Về nghi lễ ngoại giao thì tôi không biết rõ phải chào 
như thế nào, cho nên người phụ tá chỉ tôi là khi gặp ông 
Ngoại Trưởng nên cầm một dải khăn trắng túm lại một 
đầu, còn đầu khác thì bung đài ra và đưa lên trao qua 
ông Bộ Trưởng. 


Sau khi tiếp chuyện bằng tiếng Anh với ông Bộ 
Trưởng, ông ta rất vui mừng và cảm động khi thấy Phật 
Giáo Việt Nam đã hỗ trợ hết mình cho Phật Giáo Bhutan 
như thế, nên trong bài diễn văn của ông đọc hôm đó, 
nhân danh Chính phủ ông cũng đã cảm ơn Phật Giáo 
Việt Nam. 


Khi nói chuyện với ông Bộ Trưởng thì ông Đại Sứ 
Toàn Quyền Bhutan tại Âu Châu cũng đến gần để tiếp 
chuyện. Ông rất trẻ và lịch lãm. Ngôn ngữ ngoại giao 


47 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Nghi lễ đón ông Bộ Trưởng Ngoại Giao Bhutan 


vẫn là tiếng Anh. Chúng tôi nói chuyện về đủ mọi đề tài. 
Sẵn đó tôi đề cập rằng sang năm 2001 chúng tôi muốn 
sang thăm xứ Bhutan một lần cho biết. Ông Bộ Trưởng 
Ngoại Giao nói rằng tại đây có ông Đại Sứ, mọi việc sẽ 
do ông Đại Sứ lo sắp đặt cho chuyến đi này. Thế là từ đó 
tôi tiếp chuyện với ông Đại Sứ. Được biết cả Âu Châu chỉ 
có một Tòa Đại Sứ của Bhutan và Tòa Đại Sứ này hiện 
đóng tại Thụy 5. 

Đến tham dự lễ khai mạc chùa Bhutan hôm đó, ngoài 
tôi ra còn có chư Tăng chùa Viên Giác, các vị Sư người 
Đức tu theo phái Thiền Nhật Bản ở Steyerberg cũng 
như một vị Sư người Lào. 


48 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 





- ˆ— 
Tiếp chuuện cùng ông Bộ Trưởng Ngoại Giao 
oà ông Đại sứ Toàn quuên của Bhutan 





Chư tăng chùa Viên Giác 0uà chư tăng Đức tham dự lễ khai mạc 


49 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Hôm ấy chỉ đặc biệt làm lễ theo Phật Giáo Bhutan, 
còn nghỉ lễ của các truyền thống Phật Giáo khác thì 
không cử hành. Lý do có lẽ vì thời gian không đủ, mà 
nhân viên chính phủ thì phải tham dự nhiều nơi khác 
nhau, nên nghi lễ có phần giản lược. Tuy nhiên, thời 
gian cũng đã kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ. 

Sau khi dự lễ xong thì mọi người được mời đến quầy 
thức ăn để điểm tâm bằng nhiều loại thực phẩm khác 
nhau theo truyền thống Tây phương do người Việt Nam 
nấu. Những người khác đi xem các phòng triển lãm. 

Tại chùa Bhutan ở Hội Chợ Thế Giới EXPO, trên 
chánh điện có thờ Phật ở giữa, hai bên thờ ngài Guru 
Rimpoche (Padmasambhava) và ngài Shabdrung 
Rimpoche, người có công thống nhất đất nước Bhutan 
và giành lại độc lập từ người Tây Tạng. Hình ảnh 2 vị 
này ở bất cứ chùa nào của Bhutan cũng thấy trưng bày. 





Toàn cảnh ngôi chùa Bhutan tại EXPO 2000 


50 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 





Tháp tùng ông Ngoại Trưởng đi xem triển lãm 


Bên tầng dưới có treo những tấm hình thác nước, 
phong cảnh thiên nhiên cũng như đồ thủ công mỹ nghệ 
của Bhutan. Có phòng triển lãm nơi dệt vải, có phòng 
trưng bày những loại thuốc gia truyền, cây cỏ của phương 
Đông. Trong tầng dưới cũng có một phòng lớn được ngăn 
ra để làm chỗ ngồi thiền, mà tôi đã có mấy lần đến đây 
để hướng dẫn người Đức khi tham quan chùa Bhutan. 

Mỗi ngày có 4 hay õð lần tham thiền, mỗi lần độ 30 
đến 45 phút. Trong 6 tháng ấy có rất nhiều trường phái 
Phật Giáo khác nhau của nước Đức đến đây hướng dẫn 
cho người Đức. 


Một hôm tôi hỏi hai Thầy Gap Tshering và Kinga TT: 
Dorji người Bhutan rằng: 


- Tại sao quý Thầy không hướng dẫn người tham 
quan? 


51 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Cùng uới Thượng Tọa Thích Quảng Bình, ông Đại Sứ, ông 
Ngoại Trưởng oà Thâ Shukhashito tham quan các gian hàng 





Toàn cảnh chùa Bhutan öuà khách tham quan 


52 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 
Quý Thầy cười và trả lời rằng: 
- Vì họ hỏi nhiều câu khó lắm. 


Theo tôi nghĩ thì tiếng Anh của hai Thầy ấy đủ để 
giao tiếp, nhưng khi đi vào chuyên môn, quả là vấn đề 
không đơn thuần chút nào. Mặc dầu quý Thầy cũng đã 
xong Cao Học tại Ấn Độ. 


Ban đầu hai Thầy này cũng cư ngụ tại chùa Viên 
Giác, nhưng sau đó thì họ dọn ra ở luôn ngoài chùa 
Bhutan này cho tiện đi lại cũng như ăn uống. 


Đã có lúc báo chí loan tin rằng: Thành phố Hannover 
là thành phố chùa Phật Giáo. Mà quả thật thế, ở đầu 
đường Karlsruher là chùa Viên Giác. Kế tiếp trong 
khuôn viên EXPO là chùa Népal, kiến trúc một nửa theo 
Ấn Giáo và một nửa theo Phật Giáo. Sau đó là chùa 
Bhutan. Chùa này triển lãm xong vẫn được giữ nguyên 
vẹn chứ không phải tháo dỡ. Rồi đến các chùa Tích Lan, 
Thái Lan, Lào v.v... đúng là một thành phố... chùa. 


Nhưng sau tháng 10 năm 2000, các chùa này lần 
lượt chuyển đi nơi khác. Những tưởng đâu chùa Bhutan 
sẽ về ngự trị tại Steyerberg, nhưng vì đấu giá chưa xứng 
giá nên cuối cùng Phật Giáo bên Pháp đã thắng và chùa 
Bhutan đã chuyển về đó. Chùa Népal nghe nói vì kêu 
giá quá đắt, chẳng có ai đoái hoài đến, nhưng cuối cùng 
rồi cũng phải dỡ đi, chẳng biết đem đi đâu. Còn các chùa 
khác thì làm trong khu triển lãm, nên việc xếp đặt lại 
không khó khăn gì mấy. 


Chùa Bhutan được quần chúng đi xem đánh giá và 
cho điểm là chùa đẹp nhất trong khu triển lãm. Vì ngôi 


53 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


chùa đã nói lên hết được ý nghĩa của đề tài triển lãm 
năm 2000 là con người, thiên nhiên và kỹ thuật. Cả 3 
khía cạnh này ngôi chùa Bhutan đều có đầy đủ. 


Tôi đang bận rộn bao nhiêu chuyện cho EXPO và 
khóa học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 13, dự định tổ 
chức tại Amiens - Pháp Quốc, từ ngày 20 đến 30 tháng 
7 năm 2000, thì nghe Hạnh Hảo nói rằng: Bên chính 
phủ Bhutan báo tin ngày 27 tháng 7 năm 2000, sau khi 
Hoàng Hậu ghé thăm chùa Bhutan muốn ghé thăm chùa 
Viên Giác. Tôi ngõ ngàng và lo lắng, vì lẽ những ngày ấy 
tất cả trong chùa, ngay cả tôi cũng như Phật Tử tại Đức 
đều đang ở Pháp để tham gia khóa học, không thể đón 
tiếp Hoàng Hậu mà không chuẩn bị kỹ càng được. 


Do vậy mà tôi nói với Hạnh Hảo rằng: “Hãy bảo với 
người Đại Diện là Thầy phải có mặt ở Pháp. Vì chương 
trình đã định sẵn và ở đó có nhiều vấn đề quan trọng cần 
phải làm. Còn ở nhà Hạnh Hảo nên tiếp Hoàng Hậu đi.” 
Cuối cùng rồi ngày ấy cũng đã đến. Hạnh Hảo và thầy 
Bhukhashito đã tiếp Hoàng Hậu tại chùa Bhutan này. 


Hạnh Hảo thì như quý vị đã biết, sau khi tốt nghiệp 
Thạc Sĩ (Cao Học) tại Đại Học Hamburg thì về chùa 
Viên Giác, trong ha1 năm phụ trách những công việc liên 
quan đến người Đức. Sau đó lo cho BXPO và sau EXPO 
thì tôi cho đi Népal và Bhutan để tham cầu học đạo. Sau 
khi ở Nepal và Bhutan õð tháng thì về lại Đức và hiện tại 
đang nhập thất tại Hòa Lan nơi Niệm Phật Đường của 
Thượng Tọa Thích Minh Giác. 


Còn Thầy Shukhashito là người Đức, xuất gia theo 
truyền thống Tiểu Thừa của Thái Lan, giỏi tiếng Anh và 


54 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 





Hoàng Hậu Ashi Dorji Wanemo Wangchuck, 
Thâu Shukhashito oà Thâu Hạnh Hảo 
öào 1igàu 27 tháng 7 tăm 2000 tại Hannouer 


cũng đã có dịp ở chung với chúng lý tại chùa Viên Giác 
một thời gian. Sau 7, 8 năm lưu học tại Á Châu, bây giờ 
Thầy ấy về lại Đức và làm một cái cốc nơi vườn nhà của 
cha mẹ để tu tịnh. Thỉnh thoảng vẫn ghé thăm chùa và 
hỗ trợ một số công tác có liên quan đến người Đức. 


55 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 







Site of Bhutan Pavilion 


EXPO 2000 
Pavilion Area West 


Địa điểm chùa Bhutan trong khuôn uiên EXPO 2000 


Vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2000, tại chùa 
Bhutan có tổ chức chiêu đãi và biểu diễn văn nghệ, có 
sự hiện diện của Hoàng Hậu. Cả Hạnh Hảo và Thầy 
Shukhashito đều có tham dự buổi chiêu đãi này. 


Bau khi ở Pháp về, tôi có hỏi Hạnh Hảo là cuộc tiếp 
đón như thế nào và Hoàng Hậu ra sao, thì Hạnh Hảo 
chỉ cho tôi một số gói quà to tướng đang chờ tôi khul ra, 
do Hoàng Hậu tặng. Tôi nhìn những gói quà mà lòng tự 
thấy hơi khó xử. Vì đã không tiếp đón Hoàng Hậu mà 
còn nhận quà nữa xem sao được. Tuy nhiên tôi cũng cho 
người mở ra. Đầu tiên là một ghế trầm hương để ngồi 
thuyết pháp, mà ghế này cho mãi đến bao giờ tôi cũng 
chẳng dám ngồi. Vì sợ giống chuyện trong kinh Thủy 
Sám đã kể về Viên Án và Triệu Thố lắm. Vả lại cá nhân 
mình chẳng xứng đáng gì cả nên cứ để nguyên như vậy. 


56 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 











ecep À0 hosted £ - 






( +itural programmes staged at the Expo Plaza at 29. ` y 
Royal Academy of Per formin§ ArtS; Thimphù, Bhutan 
the 






;esty the Quee?) 
~“-. ...~^` 
T Ti Dorji Wangme Wangchuf 











_ (0511) 22866003 
(0s11)22 





:onal / Formal 
Dress: National 


Vé trời tham dự oăn nghệ 
Riêng tấm thảm thì rất đẹp, dệt bằng tay, chiều dài 
độ 2 thước, chiều ngang 1 thước. Trên ấy có thêu 3 hoa 
mẫu đơn màu sắc rất tuyệt vời. Xanh, vàng, đỏ là 3 màu 
chính của thảm này. Tôi hiện để tấm thảm này nơi phòng 
làm việc của tôi. 


Trên hai kiện hàng này tôi thấy 3 tờ giấy nhỏ: 


Tờ thứ nhất có dấu hiệu của 
Hoàng G1a “Royal Government 
of Bhutan” và tên là VVIP 
(very very Important person), 
có nghĩa là “của người rất rất 

quan trọng”. Hay Việt Nam 

mình nói gọn là VIP. 


Nhãn thứ 2 cũng đề bảng 
“*\ VIP và có ghi phía dưới là Druk 

Arr. Đây là hãng hàng không 
của Bhutan chuyên chở kiện 





57 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


hàng này. Tôi sẽ đề cập về hãng hàng không này ở cuối 
sách. Cuối cùng là một danh thiếp cõ nhỏ, trên có ấn dấu 
của Hoàng Gia Bhutan, phía dưới đề: Her MaJesty The 
Queen of Bhutan - có nghĩa là Hoàng Hậu Bệ Hạ của 
Bhutan kính tặng Thượng Tọa Thích Như Điển, Viện 
Chủ chùa Viên Giác Việt Nam tại Hannover. 

Thật ra việc này tôi chẳng đợi chờ, nhưng biết trả lễ 
làm sao đây? Thôi thì chờ thời gian sẽ tính. Có lẽ phải 
đi Bhutan một chuyến mới có thể giải quyết được những 
vấn đề này. 

Những ngày sau đó thì có ngày gọi là: Tag der 
Weltreligion, Ngày Tôn Giáo Thế Giới. Tất cả các Tông 
phái Phật Giáo tập trung tại chùa Bhutan để cầu nguyện, 
gồm có Phật Giáo Nhật Bản, Tây Tạng, Bhutan, Việt 
Nam, Đức, Lào v.v... ai ai cũng hớn hở vui mừng cho 
ngày trọng đại ấy. 





Trên đường đi đến chỗ cầu 1guuện chung 


58 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 





Chư Tăng Việt Nam öuà Phật Tử Đúc 
tham dự lễ cầu nguyện tại chùa Bhutan 


59 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Tại chùa Bhutan chúng tôi đã tụng kinh Bát Nhã 
tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Nhựt. Sau đó tôi nói một 
bài pháp thoại ngắn bằng tiếng Đức, nhằm nói lên ý 
nghĩa của Ngày Lễ Tôn Giáo này. Hôm đó có ít nhất là 
100 người tham dự tại chùa Bhutan. 


Thiên Chúa Giáo và Tin Lành thì cầu nguyện tại 
nhà thờ trong khu nhà EXPO của họ. Hồi Giáo thì cầu 
nguyện tại Mosche trong phố, Ấn Độ giáo cũng thế. Do 
Thái giáo cũng vậy. Tất cả đại diện của 5 tôn giáo lớn 
này đều tập trung tại một nơi gọi là Plaza để cầu nguyện 
theo nghi lễ tôn giáo của mình. 


Đại diện Phật Giáo Đức có đọc một vài phẩm trong 


kinh Pháp Cú bằng tiếng Đức và một vài em bé lên tặng 
quà cho những người đại diện tham dự lễ. 





Đức Tổng Giám Mục Hofmeier 0à các Tôn giáo bạn 


60 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 





Các đại diện 5 Tôn Giáo lớn của Thế Giới 


Mỗi tôn giáo đều có một sắc thái riêng và cuối cùng 
thì có một bài hát chung cho ð tôn giáo nhân ngày trọng 
đại ấy. 


Có nhiều người tham dự hôm đó rất cảm động. Họ 
chảy nước mắt vì biết rằng một cơ hội như thế rất khó 
xảy ra tại Hannover này. 


Số người tham dự hôm đó tại buổi lễ cầu nguyện 
chung này khoảng 2.000 người, đủ các sắc dân và đủ 
mọi thành phần tôn giáo. 


Ngày hôm đó cũng là một ngày đẹp trời, rất đẹp trời, 
nhằm ngày 12 tháng 9 năm 2000. 


61 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Tôi cho đăng vào sách này nguyên văn ð bài cầu 
nguyện hòa bình bằng các thứ tiếng nhân Ngày Tôn 
Giáo của Thế Giới để mọi người lãm tường. Đây là một 
dấu hiệu tốt, một bước tiến nhảy vọt của tôn giáo thế giới 
ngày nay. Do vậy phải cảm ơn Hannover, cảm ơn nước 
Đức, cảm ơn chùa Bhutan. Cảm ơn tất cả mọi người. Vì 
nếu không có cái này sẽ không có cái kia và nếu không 
có cái kia sẽ không có cái nọ. Tất cả đều do nhân duyên 
để thành tựu, rồi tất cả cũng do nhân duyên biến đổi mà 
thôi. Đó là lời Phật dạy. Đó là pháp trong muôn pháp 
và giáo lý này vẫn còn giá trị mãi mãi đến tận ngàn sau 
nữa. 


62 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 





Những người tham dự lễ cầu nguyện chung 


FHRIEDENESTEXTE 


VERLESEN VN VERTRETERN DER WELTREGILITNEN IN 
HANNMDVER AM 12. SEPTEMBER ZDDIH 
TAG DER WELTRELIGIONEMN ALIF DER 
WELTALISSTELLLINGS EXPJH Zññữm 


63 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Hirduismus 


tư ra 8) @wprd đan? si) @ 8e0njørt). 

£ SII p&eni0uuwj@rtb 9 @ge†  Gauie)edl c®iei/8 
Ủ ĐÁ). 

srip$9xe@Gpr} geflalyu g11á ÔxL øefibeneo 

sròtBew40srt. erzip6eet2p . #®(§#9fÒen® 

+ œ2/08eẴasr` +_đis0i6. Qzx16&Stastm. 

® -s†entbeiU Briỗ @(% ÔUI @1Ó tan46£@lene 


xử Ø/Lox @etpri 0sa0 m#ø2 6 @œøj&£*£tú 

Qur g1t88(#, .t0r#2‡ e5 @ÌLUy&ieg3Lo 
eUj23ese@Ueewxd  — 

«ta @sresr0 Kœœuảcglá 6UẺ ø1(1pl2 

_#@ (0m ,aiast@(aetm` Tê HIờI NA Đ1Ệ 
'eer42sr(s puùöer piềui 66 

ønwwfll(ø #x18/@e»eœ #(aurusỗ,p 


xu giax@) @ekp£ti a9) cr(ðLb j, emBø1! 
‹$/0.+¿@ srầu: SlồLỄ gi «9 QJflÉ #J &#ÙUTtÌ 

(oserrefleÒ (U5%gu$(3 _sẻ£@) #ÄãrÌ 

đai errefc) #ãfsy‡ 4 6u(enxp #6 4i 

Qufskuẻ ø61#@#®) &jptồ @QU( S6 6e»eU4 j1) 


tua 41(or#) @e@jpz) Ôá90) 6ø @ Ð@3/08#10) 

gấu #1eøp (@etad gø13,) 30t Ung 
@!4/2Ở @/TLò 

@sejo#@© @zrasOugul ngư sãr0@ 
&528/0L # @zuae «0g r gi6u 


17/2 đ@›/u1# LỄ 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 


_ ANes Geschehen in diesem Univcrsum geschieht in shaktis Gegenwart 


Niemals beten wir nur fũr uñs 
K: begehren wir etwas allcin fũr ũnsere Freunde 


-Nie und ninmet ÿgESEn wir alle die Geschöpfe dieser Welt, die Dir gehär 


_Möạe € Fiieden geben ïn den Äaheten Reichien 
- Möaqc cs Frieden gebcn im ganzen Wcltall 
¡ Mộgc €s Friedcn ng su Erdcn. 


Mögen die Wasser fiieBen im Frieden 
Möqcn das Gras und dc Pflanzen wachsen im Frieden 


n alle 8 nh Krafte Frieden ausbreiten unter uns 


0h Shakdl Wư sind bctribt ũber unsere siindige W¿lt 
Wïr preisen Dịch, der Du. gutes und giữckiiches 

-1eben gibst auch` uns, den Sũndern - Ề 

- Đavergleichliche Devit Mögen wïr alle blcibeh ¡ Im Frieden 


` im Frieden, nur im Frieden - 


„ Möạc. trieden kommen iiber jeden v vơn uns - 


. Amma, rette Vnd hilf uUn§S,: c3 
- dđaR unsere Secle befreit werde von đieser sích verkôrpernden Welt 


Wie Du dịc Kraft teilst mit Lord Muruga: 

-Und die Pracht teilst mit dem Hóchsten Gott Shankar 
-Gewährc uns das Leben, das wir leben sollen 

Hi Un§ zu cinem Leben ¡ in Einheit und Frieden in uríserer Wclt 


Wir he oi um đen Fricden dế WeÍt 


- Aus đen Liedern fũr den frieden von Bharuthiyar 


65 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


66 


| B0 1hƒMS: 


ệi Na hị Verena verani sammant` idha kudacanam, 
-averena ca sammanti: csa dhammo sanantano. 


-Pare ca na vijananti: “mayam ctha Yamamhasc.. 
_Ye ca tattha viananti, tato. sammanti medhaga. 


Na | parcsam vilomani, na baresam katakatam, 


attano ' va avckkhcyya. katani akatani cả. 
_Sahassam : apÏ cc. '€ Vaca ahattha- -pada- -sanhita, $ 
ckam attha- -padam seyyo. yam sutva upasammati. 


xo sạhassam sahasscna sangame manuse se jine, 
'ekan ca Jjewa- m- -atthanam sa V€ FT hình 


'Attha have jitam seyyo. Yac 'ayam itara p3aja. 
zsatta- -dantassa pin h niccam. sannata-carino. 


Dhöinnopodø Verse 5, 6,60, 109, 103 104 


Na paro param. ,nikubbetha, "natimannetha katthaci na kinci, 


byarossana patiqasanna 82finamainH3554 dukkha micheyya 


. Mata yatha niyam puttam ayusa ckaputtam-anurakkhe, 


cvamai sabbabhutesu manasam bhavaye apẩrimanam. 


Mettanca sabbalokasmin manasambhavayv aparimanam 
uddham adho ca tiriyanca as#mbadham avcram-asapattam. 


Aus dem Mettg-Sutta 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 


Verse aus dem Pali-Kanon 


Durch Hass firwahr kann nimmermehr zur Ruhe bringen man đen Hass, 
durch Nichthass kommt đer Hass zur Ruh": Das ist cin ewiges Gesetz. - 


Die Andern aber seh'n nicht eỉn, đass man sich hierín zữgeÌln muss. 
Doch wer da rechte Einsicht hat, in dem kommt aller Streit zur Ruh} 


Sieh nicht des anderen Verstösse, nicht was er tat und untcrliess; 
Sich, was du selber hast getan und was du unferlassen hast. 


Und seien's tạusend Reden awch âus Worten ohne SỈhn gefigt, - 
besser cín cinzid`sinnvoll WGHb durch dãs dem Hörer trieden wird. 


Ob man zu Tausenden auch da die Mannen in der Schlacht besiegt, 
Wer €ines nur, sein Selbst besiecgt, der wahrlich 1st đẹr höchste Held.. 


Sích selbst bcsicgen besser ¡st 

als dicse andern Menschen all. 
Dem Mann der sclbst bezähmet Et- 
und jederzeit gezigelt lebt. c 


Dhammopadg_ Versc 5, 6, 50, 100 103 únd 104 


Niemand betrige oder Verichte, Weshglb a auch immer, cinen anderen. 
Aus Ai j.ộ Ủbclwollcn wũnsche man kéincm trdcndwelches Unglũck. 





vi ng 


Wie cíne È Mutter h mít iRrem.Teben lưg Íg Kind beschũtzt ung behiitet, 
so mốne man zu allen {€bewcsen' cin Liệt bia gitgcs Gemiit erwecken. 





Voll Gữte zu der ganzen Welt, entfalte Whfo S0IiIsiIEBR man den Geist, 
nach oben, unten and hach allcn Seiten ohne Hass, ohne £ Fcindschaft 
und ohne Beschränkung. 


Aus dem Mettg-Suttu ˆ 


67 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Judentum 


“n{z xa 
tIP† Tp nÿrE sạn ég'Öy W2 3Ó 
tp 71TTJÿ T2 nghợn Tyý T3? nyh tạg 
tP`2ÿ HẦn/ *01T0Đ DỤNG PT ^y mm" D, 
:rạn) ta nìrĐịp n?a mnr5p 
:†WS?n 71M ng n)T 521 TK 12 ryT,ĐỊp 
!EWKTTE %2? FT Tạ‡? Địp Ðộ nrp†A 
:ửp n122 Sản nợ 94+ 
:Øap "3ô TT '9m - "21 2m tr; 2Íp 
_ nhÿy»Ehn +5 Eoiminim bọ 
: Tiệp ¬k f5 f>mnm! 
tt? vip nừ aựn, 2? biša5 mm 
:uiÖga $y n8 3811711) 10! 99v? rợn 


68 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 


- Psalm von David, Gebct dem Ewigen 


Sốhne der Mãchtigen, gebet dem Ewigen Ehre und Huldiqung. 
Gebet dem Ewigen die Ehre seines Namens,  ˆ 
_bicket euch vor dem Ewigen ín heiligem Sehmucke. 
Die Stimme des Ewigen ist ũber den Wassern, 

đer Gott der Ehre, der Ewige lãsst den Đonner 
crdröhnen iiber mãchtiqgen Wassern, - 

Die Stimme des Ewigen ¡st voll Kraft, 

die Stimme des Ewigen voll Sehönheit. 

Dịe Stimme dcs Ewigen bricht Zedern, 

der Ewige zerbricht dịc Zedern des Lebanon. 

L3sst sienipfen giech cinem Kalb, 

Lebanon und Sirjon glcich jungem Reem. 

Die Stimme des Ewigen spaltet des Feuers Flammen. 
Đĩc Stimme des Ewiqgen macht die Wste erbeben, 
der Ewige macht die Wũste Kadesch crbeben. 

Dịc Stimme des Ewigen macht Hindinnen 

kreiBen und entblättert Walder. 

ln seinem Heiligtum aber spricht allcs Hoheit. 

Der Ewige thronte*iber der Sintflut, 

der Ewige thront als König in Ewigkeit. 

Der Ewige gibt Kraft seinem Volke, 

der Ewiqe scgnet sein Volk mit Frieden. 


69 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Christentum 


#ÙyOptdt0uvtec 40 KŒTXDỈ 463 ÄKOCJOƠVN ` 
buGœc £ic tr jep(ỗŒ 0U KXÂTØ00” 
%690 đy(0V Éy 10 éc0tí, 


Šä kppdøœto le Éx ng: .#šouơiG&. 

0U GKỎYobS KỚI HtEtđZtØEv ElC TrÌY 

#eotAriav xóŠ vi2D +6 dym Site, 

&v. ẻ 'ẻxotev “tịy dRdÀ”t001,ˆtV độcđLV t0 đUỚD1I070, 


ốc ¿ơtựw £txdi toU §:ou 0u 00100, 
pG01á(QKOG XŒƠng, KtiƠ£œ. 

ốxt ép, N ÈKtí mã '&œvwtœ 

£ÿ tótc 6 tot. kœt ÈXÌ TC: +£ 

+Œ% ad kơi ^c. đúpqtc, 

.tite ÔpOvột ( tư KÙOt0tứG 

tt đoxeÌ. tức È&0vgi0t, 

tơ xdvtd sổ đtd0 Kœ{ £ì$'Œ0tó9 šKtiđtŒL 


ơi quu #ơttv ^p4: ŒVtcov 
_KŒ 1d Xdvt% éụ QÙvwg .GVÉGtjsv. 


xơi cu #ơttY ? KeQdÂn) 100 0661010 TT 'škkÀnơiœ 
Ốc #ơtuv đoyn, 

xpevtôkos. K10 'VEKP(W,— 

ÄwŒ yÉynitGL šy RGgtv QỦtôc XÐ40t£0609, 


tt êt qÈ%wỗ tÙ8ókngtt 0V t0 RÀi0@uœ k@totKfiđứt 
kơi Št” to đRokœ1đÀ^dỆŒL %ở Trívte Els đÙtđU, 





ioriyoxotigk '§&? :Ô 'ọ điprec XU Øt%0290 G0100, _ 
Št œÙt0@U tỉ tẻ É '†nc:EŒ ;td:Êv 1016:0000WotC, 





70 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 


toÐlied auf Christus, das Ebenbid Gottes 


Dankt dem Vater mít Freude] 

Er hat cụch fãhiq gemacht, Ănte1l zu haben 

am Los der Heiligen, dịe im Licht sind. 

Er hatuns der Macht đer Finsternis entrissen 
und aufgenommen ïn das Reich seines 

gclicbten Sohnes. _ 

Durch ihn haben wïr địe Erlosung, 

die Vergebung der Sũnđen. 

Er tst das Ebenbild des ưnsichtbarcn Gotftes, 

đer Erstgcborene der ganzen Schöpfung. 

Denn tn ihm wurde alles crschaffen 

im Himmel unđ auf Erden, đas Sichtbare 

und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, 
Mãchte unđ Gewalten; alles ist đurch ihn. 

und auf ìhn hỉn geschaffen. 

Er ist vor aller Schöpfung, ïn ihm hat alfes Bestand. 
Er ist das Haupt đes Leibes, đer 1eib aber ist die Kirche, 
Er ist der Usprung, der Erstgeborene der Toten; 
so hat erin allem den Vorrang. _ 

Denn Gọtt wollte mít sẻiner ganzen Fũl€ 

in ihm wohnen,um duïch 1hn alles zu versohnen. 
Alies im Himmel und auf Erden wollte er 

zu Christus fuhren, đer Friede nh hat 

am Kreuz durch sein Blut, 


Bibel Brief an die Kofosser Kopitel 1, VWers 12-20 


71 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


lslam 


x2 Ä Gas 1l má 
tò] & lê dua x cLxa s2 côyAMAI tạ Á sa^Š 
se Ÿl 3í xaN LOẠI ccue<) đi g 43 đội 
TP - 
1231 ŸÝg phi đi 2Ä 


Tm Namen Gottes, đes Allerbarmers, dcs Barmhet2igen 
Alles Lob gehör Allah, đem Heqn der WeÌten, 
dem Aljlerbarmer, đem Barmherzigen, 
'dem Herscher am Tag des Gecichts. 
Dữ allein đienen wïr, unđ 2u Dứr allein flehen wir.um Hilfe. 
Lee uns đen peraden Wcg, 
đen Weg derjenigen, denen Du Gnađde erwiesen hAsi, 
nicht derJjenrgen, đie Deinen Zorm emegt haben, und nicht đer lrếgehenden! 


ÂN Suza Í 


2t VẢ 0 2 ai gÃ L9 te về đai ă  Ã xạ! ¿£ÀI 
Ờ4 d2 TS Lui 2Á Â 0A de du y1 04 Loại y4 e Joại á€Ul 
du2 di da doài 2Á xua Lai ĂL4) 


72 


CHƯƠNG II. NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ VỚI BHUTAN 


-O Gott, bringe ín unsere Herzen Lícht, in unsere Ohren Lícht, 
ïn unsere Áugen Licht und ín unsere Zungen Lich 


© Gott, briasc zu unscrer Rcchtcn Licht und zu aaserer Linkeo LichtỞ 
O Gott, bnnge 0ber uns Lícht und unter uns Licht; 
vor uns Licht und hinter uns Lichtf 
Ó Gott, bringe ứuns ïín unsere Secle Lich 


- Bingebot đex PronhcttH À{uhdnunad 


01.20 đợc g áL „là đối „Ác ¿L¬u (yL⁄^a ¿£ÙI 


O Gott, lañ Deinen Frieden und Dein Heil all Deine Gesandten, Deine Propheten 
und Deine rechtschaffenen Deiner erreichen! 


Binigebet des Propheten Äfuhamunad 


g3 j£15 Lồaš AB~ đa, a5LA5 cáÍ ¿1 


© Gott, Du bít đẹr'Fnede! Von Dữ kommt der Friede. 
Gib, đa8 wir im Frieden leben! 


Dilgebet đe Prapheten Muhanumadl 


73 


74 


0Huưrơng IIL 
0huẩn hị một cuộc hành trình 


hông thường thì ai trong chúng ta khi làm 

bất cứ một điều gì cũng phải có một chương 
trình, một kế hoạch. Nhất là nếu muốn chương trình 
ấy được hoàn bị. Ở đây cũng thế, chuẩn bị cho một cuộc 
hành hương không chỉ là số người đi, cách đi đứng v.v... 
mà còn phải biết liên hệ với a1 trước, nơi nào cần phải 
liên lạc trước và những gì cần phải làm trước, những gì 
cần phải làm sau v.v... 


Tôi không phải là một người hoàn toàn chu đáo. 
Vì nhiều khi vẫn còn sơ hở như thường, mặc dù đã cố 
gắng hết mình, nhưng cũng có nhiều điều xảy ra ngoài ý 
muốn. Lần này thì không phải từ phía chúng tôi, mà từ 
phía Chính phủ Bhutan, hay nói đúng hơn là văn phòng 
Bộ Ngoại Giao của Bhutan có gởi cho chúng tôi một công 
hàm có quốc huy của chính phủ vào ngày 24 tháng 1 
năm 2001, gởi đi từ vị Chánh Văn Phòng và có nội dung 
như sau: 


Chính Phủ Hoàng Gia Bhutan 
Bộ Ngoại GIao 

Gyulyong Tshokhang 
Thimphu Bhutan 

Ngày õ tháng 1 năm 2001 


THỜ 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


76 


Kính thưa Ngài, 


Tôi được hân hạnh báo tin cho Ngài biết rằng: 
Bệ Hạ Ash1 DorJI Wangmo Wangchuck, Hoàng 
Hậu của xứ Bhutan đã hân hạnh nhận được thư 
của Ngài và được biết rằng Ngài sẽ thăm viếng 
Bhutan trong tương lai gần. Tôi được biết chắc 
rằng Hoàng Hậu Bệ Hạ sẽ gặp Ngài tại Bhutan 
nếu Hoàng Hậu ở tại Thimphu trong thời gian 
Ngài thăm viếng. 

Ngài cũng thừa biết rằng Bệ Hạ hoạt động rất 
tích cực cho việc từ thiện cho người Bhutan và 
hay du hành liên tục trong quốc gia, kể cả những 
vùng xa xôi nhất. 


Xin vui lòng cho biết để tôi có thể giúp Ngài trong 
chuyến viếng thăm Bhutan được dễ dàng hơn. 


Xin nhận nơi đây, thưa Ngài, sự xác tín về lòng 
tôn kính cao nhất của tôi. 


Tôn kính, 
KESANG WANGDI 
Chánh Văn Phòng 


Kính gởi Thượng Tọa Thích Như Điển 
Viện Chủ Chùa Viên Giác 
Karlsruherstr. 6 

30519 Hannover 

Đức Quốc 


CHƯƠNG III. CHUẦN BỊ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH 


Đây là văn thư chính thức từ Bộ Ngoại Giao Bhutan 
gởi, mà tôi cũng chẳng biết là trước đó tôi có gởi thư 
không, vì bản chính không còn nữa. Chỉ còn những thư 
liên lạc sau này mà thôi. Có lẽ tôi sơ ý, hay qua một cuộc 
nói chuyện với các vị ở cấp cao Bộ Ngoại Giao mà tôi đã 
quên rồi. 





77 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





ven 
xen Thìh x..”” ó 
t 


Ko TOP oợt 6 2 
NI 






Điều này phải nhận rằng mình có lỗi. Khi nhận được 
bức thư như thế, nghĩa là tôi đã vui rồi, nhưng nếu 
đến Bhutan mà không gặp được Hoàng Hậu để cảm ơn 
Hoàng Hậu những gì đã tặng cho tôi khi đến Hannover 
vào tháng 7 năm 2000, mà lúc ấy tôi không có mặt thì 
quả là điều thiếu sót. Do đó tôi đã nhờ Thầy Hạnh Tấn 
viết một thư với nội dung như sau: 


78 


CHƯƠNG III. CHUẨN BỊ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 
Chi Bộ Đức Quốc 


Chùa Viên Giác - Karlsruherstr.6 - 30519 Hannover - Đức Quốc 
Tel. 0511-879680 - Fax 0B11-8790968. Email: viengiactu@t-online.de 


Hannover, ngày 18 tháng 2 năm 2001 


Kính gỏi: Bộ Ngoại Giao 
Qua Bà Eesang Wangdh 


Thưa Bà, 


Tôi rất cảm ơn về việc đón chào nồng nhiệt về 
chuyến đi Bhutan của tôi từ Bệ Hạ, Hoàng Hậu 
của Bhutan. Tôi mong rằng sự bận rộn của Hoàng 
Hậu sẽ không bị ảnh hưởng đến việc tiếp đón phái 
đoàn của chúng tôi. 

Với lá thư này tôi muốn xác định với Bà rằng 
chuyến thăm viếng của chúng tôi sẽ kéo dài từ 
ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 năm 2001 tại Bhutan. 
Xin vuI1 lòng giúp đố cho chúng tôi những phương 
tiện cũng như ăn ở tại quốc gia của Bà. Phái đoàn 
của chúng tôi dự định là 20 người, gồm 10 tu sĩ 
Việt Nam và những đệ tử, 10 người khác là người 
Đức và bạn bè của họ. Họ là những người đã cộng 
tác suốt trong thời gian EXPO 2000 với chúng tôi. 
Chúng tôi phải chuẩn bị hành lý như thế nào? Và 
quy định nào chúng tôi phải tuân theo? 


Tôi sẽ gởi danh sách và chuyến bay trong thời gian 
sớm nhất trong điều kiện có thể. 


7Ð 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Xin cảm ơn về sự trợ giúp của Bà và hy vọng rằng 
chúng tôi sẽ gặp được Hoàng Hậu Bhutan cũng 
như Bà bên cạnh đó. 

Kính chào 

Thích Như Điển 

Viện Chủ Chùa Viên Giác 






HA ~ 
gregado đ 0an 


De quảng e0 









Thọng (that 
+ Chí Bo Íay 0z 


80 


CHƯƠNG III. CHUẦN BỊ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH 


Đó là những văn thư và lời lẽ của ngoại g1ao, mà sau 
này khi đến Bhutan mới biết là Kesang Wangdi không 
phải bà, mà là ông. Mặc dầu trước đó cũng đã hỏi Hạnh 
Tấn cho chắc chắn. Vì Thầy ấy đã học ở Ấn Độ lâu năm. 
Nhưng không sao. Có lẽ họ cũng sẽ lầm mình như vậy. 
Chẳng biết ai là bà, ai là ông nếu phía trước tên không 
ghi chú cho rõ ràng. Ngay cả tên của tôi nhiều người Việt 
Nam viết mà không bỏ dấu thì sẽ thành ra nghĩa khác. 
Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được một bức thư, viết rất 
trịnh trọng, nhưng mở đầu đã kính thưa Thầy Tự Điển 
chứ không phải là Như Điển nữa. Rõ ràng là tên mình 
đã bị đặt lại lúc nào chẳng hay. 


Nhưng nhiều lúc tôi cũng phải khen cho ông nhà 
Bưu Điện của Đức và ngay cả Úc nữa. Đã nhiều lần tôi 
nhận được những bức thư rất xa lạ gởi đi từ Việt Nam, 
từ Mỹ hay ngay cả từ Đức là Kính gởi Thầy Như Điển, 
hoặc chùa Viên Giác, Hannover, Đức. Chỉ như thế thôi, 
không tên đường, không số nhà, không số bưu điện mà 
thư vẫn tới. Quả thật là tài tình. Có lẽ vì Chùa Viên Giác 
tại Hannover thì ông Bưu điện nào cũng biết. 

Điều ấy cũng dễ hiểu thôi, nhưng có một hôm tôi 
càng khó hiểu hơn khi nhận được một lá thư gởi từ Việt 
Nam, ngoài bì thư chỉ để như thế này: Kính gởi Thầy 
Như Điển, Australia. Thế mà cuối cùng thư vẫn đến 
Đức. Theo tôi nghĩ có lẽ người Việt Nam nào đó làm việc 
trong Bưu Điện Úc, mà khi bắt gặp tiếng Việt thì nhân 
viên bưu điện lại chuyển sang đây. Quả thật ngôn ngữ 
nó có một giá trị lạ lùng của nó và tất cả cũng chỉ là 
nhân duyên thôi. 


81 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Tôi đi hơi xa đề một chút, nhưng ở đây xin kể một câu 
chuyện vui về ngôn ngữ để hầu quý vị. Có lẽ là tôi đã đọc 
được trong Quê Mẹ, hoặc Nhân Bản xuất bản tại Paris 
chừng 15 năm về trước. Chuyện kể rằng: 


“Có một người Úc đi du lịch sang Pháp, khi đến Lyon 
thì bị đau bụng thình lình nên được xe cấp cứu đưa vào 
nhà thương. Mấy cô y tá vồn vã hỏi tiếng Pháp thì ông 
ta trả lời tiếng Anh. Ông nói gà, bà nói vịt, chẳng ai hiểu 
cả. Vì người Pháp có rất ít người chịu nói tiếng Anh và 
người Úc, người Anh, người Mỹ họ cũng chẳng muốn học 
một ngoại ngữ nào cả. Vì họ nghĩ rằng chỉ tiếng Anh là 
đủ rồi. Nhưng trong trường hợp này thì chẳng biết nói 
sao, thông dịch tiếng Anh ra tiếng Pháp lúc đó ở đâu có 
mà tìm. Cơn đau lại đến, ông ta la lên bằng tiếng Việt: 
Ôi! Tôi đau bụng quá! Bỗng dưng có người y tá Việt Nam 
đang làm bên phòng đó nghe và qua kịp thời. Thế là ông 
ta qua đi một cơn thập tử nhất sanh.” 

Đó là tiếng Việt và phải nói rằng nhờ tiếng Việt mà 
mạng sống được cứu ở một xứ văn minh như xứ Pháp 
vậy. Do vậy học một ngôn ngữ nào cũng được cả. Miễn 
sao sành sỏi là được rồi. 


Nếu đi Trung Quốc mà không biết tiếng Trung Quốc 
hoặc đi Nhật mà không nói được tiếng Nhật thì chuyến đi 
nó mất đi ý vị hết 50%. Tôi đoan chắc điều này là đúng. Vì 
bao nhiêu người đã khổ sở lắm rồi vì chỉ dùng tiếng Anh 
khi đến xứ lạ mà ở đó thì họ không dùng tiếng Anh. 


Tuy thế, ở phần ngoại giao ngày nay tiếng Anh rất 
cần thiết. Ai cũng nên và phải học tiếng Anh để giao 
dịch với nhau, có lợi vô cùng. 


82 


CHƯƠNG III. CHUẦN BỊ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH 


Sau đó tôi nhờ Thầy Hạnh Tấn điện thoại thắng cho 
ông Đại Sứ Bhutan tại Genève thì được biết rằng ông ta 
đã rõ việc chúng tôi sẽ đến Bhutan, khỏi cần phải lấy 
visa từ Thụy Sĩ, mà khi đến phi trường Paro ở Bhutan 
thì họ sẽ cấp. Ngoài ra, việc ăn ở đã có chính phủ lo rồi. 
Nhưng sau đó gọi nói miệng không thấy chắc nên tôi 
nhờ Thầy Hạnh Tấn gởi một thư khác qua Thụy Sĩ để 
rõ ràng hơn, nhất là có 2 thành viên trong đoàn không 
đi chung từ Âu Châu mà đi từ Népal. Từ đó nếu không 
có sự xác nhận của chính phủ Bhutan thì hãng máy bay 
Druk A1r sẽ không bán vé. 


Thư viết rằng: 


Hannover, ngày 2 tháng 4 năm 2001 
Kính gỏi Ông Sonam Tbbgay 

Đệ nhị Tham vụ, Tòa Đại Sứ Bhutan 
17-19 Chemin du Champ đ ÄnIer 
CH- 1209 Genève 


Thưa Ông, 

Xin cảm ơn cuộc gọi của Ông. Bây giờ tôi gởi cho 
Ông tên của những người tham dự với những chi 
tiết, đồng thời tôi cũng sẽ gởi một bản khác qua 
đường bưu điện. 

Tôi hy vọng rằng Ông sẽ viết cho tôi một thư xác 
nhận từ Tòa Đại Sứ của Ông hoặc Bộ Ngoại Giao 
về việc nhận Visa đặc biệt cho 2 thành viên trong 
nhóm của tôi mà họ hiện tại đang ở Népal. Bởi như 
Ông biết rằng: vé của họ chỉ được bán khi có sự thị 
thực V1sa. 


83 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Xin cảm ơn về lòng tốt và sự cảm thông của Ông 
cho việc này của chúng tôi. 


Tôi đang chờ đợi sự trả lời nhanh chóng của Ông. 
Kính thư 


Thích Như Điển 
Viện Chủ Chùa Viên Giác 
























yreche 
;-3echeft Kĩ 
tristS€E 
puốd th) 
šschefn and ¬ 
xgien Viet eutsch 
cịn Qesrel 5 
dọn deF Mà đẹt B9 0veiger veren) sen, Nhiết ionet 
Congree”” Aptf nh Ngộ DU 
vngzleit6f- Ho VÌCh Lăn 
n Ạ 
pe Abte' Germany 
6 30519 tia má) )-819096) 








.Â 

sư. x. ủ€ 
AgculB€r S5 (10630, F (vo) 

Si: A9. Vang» 


tán Vợ hộp 
let Nạ: 
Thóng Nagr” 





CHƯƠNG lIII. CHUẦN BỊ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH 


Congregation đer Vereinigten Vietnamesischen Buddhistischen Kirche 
Abteilung in der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
(gemeinnitziger Vereïn) 


Dez Abtellungsleiter, Ehrwilrdiger Thích Nhu Dien, Abt des Klosters 
„Pagode Vien Giac" 


z 
⁄2 
Z2 
Xarlsruher Štr. 6, 305 19 Hannover, Gerrany 
§ - Tel: 49-511-879630, Fax: 49-5 ¡ 1-§790963 
Email: viengiaetu(t-online.de 


Hannover, 02"! April.01 


To Mt, Bâp Kesang 

The Ambassador of the Kingdom Rhutan 
Chancery: 

17-19, chemin du Champ đ”Anier 
CH-1209 Geneva 


Dear §!r, 

'Though you have given us the conirmmation that the delegatlon will be grant entry to the Kingdom 
of Bhutan at the airport as we cornmunicated vịa phone two months ago, we are sending today the 
maming list of the delegation along with the arriving and đeparture đates tơ your 
acknowledgement: 

Mr. Le Cuong (Ven. Thịìch Nhu Dien) 

Ms. Van Thi Mai (Ven. Nun Thích Nu Dieu Tam) 

Ms. Nguyen Tue Anh Tam 

Mr. Ngo Van Phat 

Mr. Harada Moto 

Ms. Vuong Thuy Ha (Novice Nun Thích Nu Dam Nghiem) 

Ms. Nguyen Thi Minh Trang (Ven. Nun Thích Nu Dieu Phuoc) 

Mr. Rattay luergen 

Mr. Hatlapa Heirrich 

10. Mr, Windhorn Juergen 

11. Ms. Do Thi Phí (Nun Thích Nu Tam Vien) 

12. Ms. Trình Thì Kim Cuong (Nun Thích Nu Tu Khanh) 

13. Mr. Nguyen Van Quang 

14. Mr, Da Trong 1oa (Ven. Thich Quang Binh) 

1Š. Mr, Luong Anh Tung (Ven. Thích Thong Tri) 

16. Ms. Trinh Thi Nam 

17. Ms. Rattanavong Dang 

18. Mr. Nguyen Trong Luat 

19. Ms. Soukhaseum Dang Bao 

20. Mr, Frank Sanzenbacher (Ven. Thich Hanh Hao) 

21. Mr, lens Eymann 


l. 
2. 
s. 
4. 
§. 
6. 
1. 
8. 
9. 


"The entire greup, exeept for the nuribers 20 and 21; they will travel ffom Kathrmandu on 19. April 
đirect tơ Paro, wiÌI departure ftom Germany as following: 

22 April 2001 Hannover — Àmsterdam 11:10— 12:25 

22 April 2001 Amsterdam - Bangkok 14:25 — 06:50 

24 April 2001 Bangkok ~ Paro 07:50 = 11:25 


Along the đelegation therc are five Germans, the nr. 9, 10 and Nr.20 are Budđhist Monks the nr, 8 
and 2I are Lay Buddhist and mm. 5 1s lapanese Buddhist. 





85 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


The departure is booked as: 

30 Apn] 2001 Paro - Bangkok 16:50 — 22:20 
01 May 2001 Bangkok — Amsterdam 02:25 — 03:40 
01 May 2001 Amsterđdarn — Hannover 10:40 - 11:50 


Butonly 13 persons have confñimed seat, the nr. 14-19 are on waiting list, they probably will be 
confirmed for the flight on 3" May, the nr.20 &21 will travel back to Nepal. 


We would like to request you the affirrnation letter that the delegation will be granted Visa at the 
airport Paro, which the two of our rernbers in Nepal can show to the officers regarding their 
arlier arrival before the group. 


We also would like to request you to contact your Ministry of Forcign Affairs regarding our 
accommodation đuring the time ín the Kingdom of Bhutan. 


For your Kindness and Understanding we are thanking in advanced 
In waiting for the quick respond 


Ø Hồj Pha 
L4 VieI Nam 


Ven. Thịch Nhu Dien 
Abbot of the Vien Giac Monastery 





Sau đó tôi có gởi thêm một thư nữa cho Ông Đại Sứ 
về việc khó khăn không đủ chỗ đi chung khi về lại Âu 
Châu. Tất cả đều được trả lời lịch sự, nhã nhặn và cảm 
thông, nhưng sự thật thì có phần hơi khác nên phái đoàn 
a1 cũng lo. Mà điều khác này là do chị Mỹ Anh Hanisch 
Pfaff phát hiện. Chị này thường hay lo giấy tờ Visa và vé 
máy bay cho phái đoàn chúng tôi khi đi xứ này xứ khác. 
Chị ấy bảo rằng cứ gọi điện thoại cho hãng hàng không 
Druk Air ở Bangkok cũng như Thimphu hoài mà mỗi 
ngày chỉ được trả lời một vài tiếng và không đâu vào đâu 
cả. Thà rằng họ nói ngay từ đầu là nước chúng tôi chỉ 


86 


CHƯƠNG III. CHUẦN BỊ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH 


có một chiếc máy bay thôi, mà máy bay lại hết chỗ cho 
nên quý Ngài không có cách nào khác hết. Hoặc cho biết 
rằng ngoài hàng không Druk của Bhutan không có hãng 
hàng không nào hạ cánh nơi này cả. Cứ nói như vậy cho 
ai nấy được yên tâm đi. Ở đây thì hoàn toàn trống vắng 
cho nên a1 cũng lo. 


Đến ngày 5 tháng 4 năm 2001, tôi nhận được một thư 
của chính ông Đại Sứ viết, nội dung như thế này: 


Cơ Quan Đại Diện Thường Trực 
của Chính Phủ Bhutan tại Liên Hiệp Quốc 


Kính gởi Thượng Tọa Thích Như Điển 

Viện Chủ Chùa Viên Giác 

Karlsruherstr.6 

30519 Hannover 

Kính thưa Ngài, 

Tôi hân hạnh báo tin cho Ngài biết rằng Hoàng 
Gia Bhutan sẵn sàng nghênh tiếp sự thăm viếng 
của Ngài và phái đoàn của Ngài gồm có Tăng, Ni, 
đệ tử của Ngài. 

Chiếu khán cho các thành viên sẽ được cấp tại phi 
trường. 

Ngoài ra Hoàng Gia sẽ cung cấp cho Ngài mọi 
phương tiện cũng như sự di chuyển trong thời gian 
Ngài ở tại Bhutan. Bộ Ngoại Giao sẽ can thiệp với 
hãng hàng không của quốc gia để xem cách nào 
tốt nhất và giúp Ngài về vé máy bay cho cả nhóm. 
Được biết rằng tháng 4 và tháng õ là mùa du lịch 
nhộn nhịp tại Bhutan. 


87 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Ngoài ra trong tương la1 mọi sự liên lạc cho việc 
thăm viếng này xin vui lòng gỏi đến Chánh Văn 
Phòng của Bộ Ngoại Giao ở Thimphu với số Fax 
975-2-32505G. 

Tôi cầu chúc cho Ngài và phái đoàn hài lòng khi ở 
tại Quốc thổ của chúng tôi. 

Trân trọng kính chào. 


Bap Eesang 
Đại Sứ Thường Trực 


Bản sao gổi đến Chánh Văn Phòng Bộ Ngoại Giao tại Thimphu. 









X^ 






s œA 
=s .ec 0F H0" .enre t6” 
” GOOÀ "vàn on 
v19 xì Ö 'THE NAĐØ TH T190 0 nà). 
VY Ng VN” nh 
ME TWP 


2(@\ 
ph? 






Ne. « Gia 
CÓ 2 anh  GAYY Ỹ ve\e9! ` 
v Anh sơ xử bớt vuà s51 guệv 
van. x= 
xi 


88 


CHƯƠNG III. CHUẦN BỊ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH 


Khi ngoại giao mà nhận được một loại thư như thế 
quả là: được lời như cởi tấm lòng. Sau khi nhận được văn 
thư ấy tôi rất mừng, có báo cho tất cả thành viên biết, 
nhưng đồng thời cũng báo cho cả đoàn biết về giá vé 
máy bay đi về. Ai cũng thất kinh, nhưng bù vào đó ở tại 
Bhutan 10 ngày không tốn đồng nào cũng có phần an ủI. 


Đến ngày 14 tháng 4 năm 2001 nghĩa là cách ngày đi 
còn có mấy ngày nữa mà cũng có 3 vị không đi. Lý do là 
Bác Phát bị bịnh, Cô Tuệ Đàm Nghiêm bận thì và cô Từ 
Khánh lý do bất khả kháng khác. Do vậy tôi đã để nghị 
Hạnh Định nên đi, để làm thị giả cho tôi cũng như giúp 
đoàn quay phim và chụp hình. Cuối cùng thì Chú được 
đi ngoài dự định của Chú. 


Ở Đời hay Đạo gì cũng thế, có những điều xảy ra rất 
bất ngờ mà không ai biết trước. Lúc ấy ta chỉ nói hên 
quá, may quá v.v... nhưng kết quả bất ngờ đó là do bao 
nhiêu sự bất ngờ khác đã tích tụ lâu rồi, bây giờ mới 
thành tựu như vậy. 


Đây là những nguyên nhân xa và gần để rồi cuối 
cùng phái đoàn chúng tôi đã đến Bhutan vào ngày 24 
tháng 4 từ Bangkok. Riêng việc thăm chùa Việt Nam tại 
Bangkok thì tôi đã có dịp viết trong báo Viên Giác số 123 
tháng 6 năm 2001 với tiêu đề Mây Trắng Chập Chùng, 
quý độc giả xem sẽ hiểu thêm. Sách này chỉ dành riêng 
viết về Bhutan nên tôi không lặp lại những gì xảy ra tại 
Thái Lan nữa. 


89 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Congregation der Vereinigten Vietnamesischen Buddhistischen Kirche 
Abteilung in der Bunđdesrepublik Deutsehland e.V. 
(gemeinnftziger Vereia)} 


Der Abteilungslerter, Ehrwlirdi| . NT Dien, Abt des Klosters 
m2 Ien Giác” 


Karlstuher St. 6, 305 |9 Hannover, Œermany 
Tel: 49-51 1-879630, Fax: 49-5 | |-5790963 
Emaif: viengiactu(đ)I-online,de 


Hannover, lêth April, 2001 
'To the Ministry of Foreign Affairs, 
Mrs. Kesang Wangdi 
Dear Madam, 
Thìs letter is to confirm our visit to your country for Apnl 24. - April 30, 2001. Ï alsa enelosed 
the final list of visitors. We are a group of 19 visitors (17 from Europe and 2 from Nepal), 


Aecording to the list we sent to you Ìast tìme there were 21 visitors. The updated list, however, 
consists of only 19 visitors. 3 visitors have been cancelled. These visitors include: 


1. Mr, Ngo Van Phat, Nr. 4 ôn the list 
2. Miss Vuong Thuy Ha, Nr. 6 on the list and 
3 


._Miss Trình Thi Kim Cuong, Nr, 12 on the list 


W€ have, however, ! new visitor in our group who is Mr, Do Dinh Bình, Nr, 22 on the new list 
(He lives in Karlsrnuher Š1. 6, 30519 Hannaover, Germany, bom in Vietnam and has a Norwegian 
cizenship, Passpan Nr. 01069959, issued in Oslo on 23.12.1999, date of expiration 23.12.2009. 
He is a Buddhist monk) 

The group (17 visitors) from: Europe will đepart from Bangkok on 24.04.2001, tlight number KB 
121, and atrive in Paro at 11/25 am. 11 visitors will leave Bhutan earlier on 30.04.2001; other 6 
Visitors wllÍ đepar fram Parø back to Europe on 3.05.2001; 2 visirors from Nepal leave on their 
0W. 

We may ask you for assistance and thank you ín advance. We look forward meeting you ín Your 
country. 


Yours faithfully, 


6iao Noi Phạt 
Ban Vie) 

Thang Nhat 

~ °hì Bọ Tay Ðự‹ 


/en. Thieh Nhu Dien 
Abbot of Pagode Vien Giac 





90 


Chương IW 
Bhutan cú gì Iạ2 


hật ra thì mỗi xứ trên địa cầu này đều có cái 

hay cái lạ riêng cả, nhưng ở mỗi nơi lại có 
những phong tục tập quán khác nhau. Do vậy mà đặc 
trưng của nền văn hóa xứ đó mới sáng giá và đáng chú 
ý. Nếu nước nào cũng giống nước nào thì hóa ra nền văn 
hóa ở đó đã bị đồng hóa rồi. 

Tôi đã có cơ may, hay nói đúng hơn là có nhiều nhân 
duyên để đi nhiều nơi và đến nhiều chỗ trên thế giới. Có 
lẽ cũng không dưới 60 quốc gia, mà mỗi nơi như thế đều 
có một sắc thái riêng. Rồi đây những ngày còn lại trong 
đời tôi sẽ có cơ hội làm quen với nhiều miền đất mới 
lạ hơn nữa. Nhiều người không thích đi thì bảo rằng ở 
đâu cũng giống nhau hết: điều ấy hẳn không sai nhưng 
không hoàn toàn đúng. Vì lẽ ngày nay hơn 6 tỷ người 
hiện diện trên quả địa cầu này rồi, nhưng chỉ tay của 
mỗi người mỗi khác, không al giống ai cả. Cho nên đi và 
đến một nơi nào đó rất cần thiết vậy. 

__ Người Phật Tử thì có 2 nơi phải và nên đi đầu tiên là 
Ấn Độ và Trung Quốc. Chúng ta về Ân Độ là về lại quê 
xưa, nơi của chư Phật đã bao đời thị hiện. Và về Trung 
Quốc là về lại chốn Tổ với bao cảnh giới đã phong sương 


91 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


cùng tuế nguyệt. Về với Việt Nam hay với nội tâm của 
mình là về với bản lai diện mục của chính mình. 


Ở đời có nhiều chuyến đi có ý nghĩa, nhưng đồng thời 
cũng có những chuyến đi rất vô vị, nhưng cũng đã có 
lắm kẻ đã tốn biết bao nhiêu tiền bạc và công sức dùng 
phung phí vào những trận cười thâu đêm suốt sáng hay 
sát phạt nhau trên những sòng bạc, để rồi kết quả là gì 
chắc ai trong chúng ta cũng đều rõ. Thế mà cũng đã có 
lắm người theo. Thật cuộc đời có rất nhiều đáp số. Mỗi 
một bài toán như thế, đúng sai là tùy người đối diện vậy. 


Người ta còn lại nơi tâm cũng rất nhiều mà đánh mất 
đi bản chất vốn thanh tịnh của mình cũng không phải 
là ít, để đổi lấy một cái gì đó được gọi là ảo ảnh của cuộc 
đời, nhưng kết quả đó vẫn còn làm cho nhiều kẻ đắm 
say. Chung quy lại thì cũng danh, lợi, tiền, tài, địa vị 
v.v... Thế nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cũng đã nói 
rằng: “Chúng tôi đã mất tất cả, nhưng không lẽ sự an lạc 
của nội tâm chúng tôi cũng làm cho mất sao?” Điều ấy 
chứng tỏ rằng: Cái gì người khác cũng có thể lấy được, 
nhưng sự an nhiên tự tại qua việc tu học và hành hạnh 
giải thoát thì chắc chắn rằng không ai có thể tước đoạt 
của mình được cả. 

Tôi phải diễn tả như thế nào cho quý vị hiểu về tâm 
trạng của một người Phật Tử đến được dưới gốc cây Bồ 
Đề nơi Đức Phật thành đạo, để rồi cảm động khóc sướt 
mướt như một trẻ thơ bên mẹ hiền. Vì lâu ngày xa quê 
và xa gia đình, mới về lại bên người thân. Điều ấy chính 
quý vị mới cảm nhận và thể hiện được. Còn diễn tả qua 
phim hay lời nói, chỉ là những hình thức bề ngoài mà 


92 


CHƯƠNG IV. BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


thôi. Cũng như thế đó, bạn nhìn một mâm cơm bảo rằng 
ngon quá, nhưng nếu không bắt đầu cầm đũa và gắp 
thức ăn cho vào miệng thì cảm giác của sự ngon, sự dở, 
chua, cay, ngọt, mặn như thế nào khó mà hình dung 
được. 


Tôi không phải quảng cáo về các chuyến hành hương, 
mà đó là sự thật. Người nào có đi, hắn có đến. Nếu không 
lên xe thì làm sao biết được xe sẽ ngừng và đỗ ở bến nào? 
Đây là chuyến xe khứ hồi của Ta Bà và Tịnh Độ, xin mời 
các hành giả chuẩn bị sẵn sàng hành trang để bước lên 
chuyến xe phương tiện mà nhàn du về cảnh giới an lành 
vẬY. 


Máy bay Druk Air cất cánh tại phi trường Bangkok 
vào lúc 7 giờ 50 sáng ngày 24 tháng 4 năm 2001. Sau 
2 tiếng đồng hồ bay thì đáp xuống phi trường Calcutta 
của Ấn Độ để cho xuống và nhận thêm hành khách lên. 
Đến 11 giờ 25 thì máy bay hạ cánh tại phi trường Paro 
của Bhutan. Chiếc máy bay này là một loại máy bay 
phản lực của Anh chế tạo, trông rất lịch sự, nhưng chỉ có 
chừng 60 chỗ ngồi. Hôm ấy trên máy bay chật kín chỗ. 
Khi đến phi trường rồi chúng tôi mới biết rằng phi đạo 
rất ngắn và chỉ có một đường bay thôi. Sau khi hạ cánh, 
máy bay giảm tốc độ và đến cuối phi đạo thì quay đầu để 
chạy lại bến đậu. 


Tuy nhiên cảnh trí và phòng ốc ở phi trường rất lịch 
sự. Phái đoàn chúng tôi vào đến cửa thì gặp anh Kunzang 
và một vài vị đại diện cho Bộ Ngoại G1ao có mặt tại đó. 
Có cả Thầy Gap Tshering, người đã có mặt tại Hannover 
trong thời gian 6 tháng Expo của năm 2000 nữa. Sau khi 


93 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


chờ một vài giây thì anh Kunzang bảo rằng nên theo anh 
ta lên phòng VIP để chờ đợi và đưa giấy tờ nhận hành lý 
cũng như passport để cho anh ta lo visa nhập cảnh. 


Trong thời gian ấy thì mọi người nghỉ ngơi và ăn bánh 
mì Sandwich, uống trà bơ của Bhutan để lót dạ. Được 
biết rằng đường đi từ phi trường về thủ đô Thimphu 
không xa lắm, chỉ 50 cây số thôi, nhưng là đường đèo, vì 
vậy phải mất ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. 


Sau một hồi chờ đợi thì anh Kunzang mang tất cả 17 
cái Passport lại với giấy nhập nội không phải đóng tiền 
lệ phí. Khi thấy như vậy thì Hạnh Hảo và Jen phân bì. 
Vì hai người này đến Bhutan cách 2 ngày trước đây từ 
Kathmandu phải đóng mỗi người 20 USD cho việc này. 





Phái đoàn ngồi tại phòng VTIP tại phi trường Paro. 
Thâu Gap Tshering oà anh Kunzans đón tiếp phái đoàn. 


94 


CHƯƠNG IV. BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Bước ra khỏi phòng lạnh thì bầu trời thật nóng bức. 
Không khí ở đó hơi khô, vì khí hậu miền núi. Nước ít mà 
cát nhiều. Chung quanh đây chỉ có những cây thông là 
vi vút gió suốt thời gian xuân hạ thu đông mà thôi, ngoài 
ra ít thấy loại cây nào đặc biệt. Tôi nhìn thấy 2 chiếc xe 
đến đón, một xe bus chở hành lý và một xe của Bộ Ngoại 
Giao hạng sang của Nhật, cờ cuốn lại. Trong xe có tôi, 
Thượng Tọa Thích Quảng Bình và Thầy Thông Trí. Số 
người còn lại thì lên xe bus. Tại Bhutan cũng chạy xe 
bên tay trái như Ấn Độ, nên nhiều khi tôi lầm, chạy qua 
bên phía ghế của tài xế để ngồi. 

Kể ra thì ở đời hay đạo gì cũng thế, việc gì cũng do 
nhân duyên cả. Có duyên thì hợp, không duyên thì tan. 
Vậy thôi! Có kẻ gặp nhau với những tia quang phổ giao 
thoa nên thông cảm hiểu biết nhau nhiều hơn, nhưng 
những người không có nhân duyên thì không được vậy. 
Đức Phật ngày xưa cũng thế, huống là chúng sanh như 
chúng ta ngày nay. 


Ngồi trên xe như thế, tôi dõi mắt nhìn hai bên lề 
đường, trâu bò qua lại thong thả, dường như vô tư lự. 
Cảnh vật chung quanh chẳng đáng quan tâm là mấy. 
Những luống khoal lang chạy dọc theo hai bên đường, 
trông theo mà no tròn con mắt. Xa xa là một dòng sông 
uốn khúc, nước lững lờ trôi. Đâu đó một vài thửa ruộng, 
mạ xanh mơn mởn. Có chỗ thì người ta trồng lúa mì, lúa 
mạch. Có nơi thì trồng ớt, trồng đậu, nhác trông như 
một tấm thảm xanh trải dài đến tận chân núi. 


Đi qua lại nhiều vòng trên nhiều triền núi như thế, 
cuối cùng rồi phái đoàn chúng tôi cũng đến khách sạn 
Jumolhari tại thủ đô Thimphu. Đây là một khách sạn 


95 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


trung bình, không có sao. Hay nói đúng hơn là nhà 
khách của chính phủ để đón tiếp những nhà ngoại giao 
cỡ trung. Tất cả nhân viên phục vụ đều biết nói tiếng 
Anh. Điều làm tôi chú ý là đàn bà thì khuân vác vali 
nặng nề, trong khi đàn ông làm những việc nhẹ khác. 
Không biết xã hội như thế có bất công không, chứ dường 
như ở đây họ xem như thế là một sự bình thường. 


Khi đến khách sạn chúng tôi được ông Bộ Trưởng 
Văn Hóa và ông Chánh Văn Phòng Bộ Ngoại Giao tiếp 
đón. Quốc phục của đàn ông là một áo dài hơi ngắn, chỉ 
xuống quá đầu gối thôi. Còn đàn bà là một áo dài thật 
dài, đến tận mắt cá chân. Ông Chánh Văn Phòng hỏi 
chuyện với tôi và hỏi xem a1 là Thư Ký của đoàn. Lúc ấy 
tôi không trả lời mà đưa mắt về Hạnh Hảo và Thầy ấy 
hiểu ý. 





Cừng uới ông Bộ Trưởng Văn Hóa tại khách sạn Junolhari. 


96 


CHƯƠNG IV. BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Bình thường ở chùa thì tôi có nhiều thị giả và nhiều 
thư ký khác nhau. Một thị giả lo chuyện bên trong phòng 
như giặt giũ, hút bụi. Một thị giả ra đi bên ngoài khi tiếp 
xúc với người Việt. Một thị giả ra đi bên ngoài khi tiếp 
xúc với người Đức và người ngoại quốc. Thư ký thì có 
thư ký tiếng Việt, thư ký tiếng Đức, tiếng Anh và thư ký 
các ngôn ngữ khác. Nhưng hôm đó thì chỉ có Chú Hạnh 
Định theo làm thị giả, còn thiếu thư ký tiếng Anh, nên 
Hạnh Hảo đã đảm trách việc ấy. 


Hạnh Hảo tiếng Anh rất sành sỏi, vì là người Đức 
và đã tốt nghiệp Cao Học tại Đức nữa nên điều ấy cũng 
dễ hiểu. Còn tiếng Trung Quốc Phổ Thông thì thầy nói 
rất chỉnh. Còn tiếng Việt, khi người mình nói tiếng lóng 
thầy cũng hiểu như thường. Gặp người Quảng Nam thì 
nhại theo giọng Quảng. Gặp người Huế thì nhại theo 
tiếng Huế. Kể cả những tiếng khó nhất thầy cũng có thể 
nói được. Chỉ hơi tiếc là phát âm không chỉnh lắm mà 
thôi. Tương lai thì chưa biết thế nào? Có lẽ về Việt Nam 
một thời gian để tu học. Hoặc giả ra làm việc Phật sự, 
chắc sẽ được nhiều người Việt Nam và người Đức hỗ trợ. 


Ông Chánh Văn Phòng Bộ Ngoại Giao trao cho tôi 
cũng như phái đoàn mỗi người một tờ chương trình cho 
những ngày ở lại Bhutan như sau: 

Ngày thứ ba : 24 tháng 4 
11:25 - Đến phi trường quốc tế Paro - Được đón tiếp bởi 
người đứng đầu Viện Bảo Tàng Nhân Dân 
11:45 - Rời Paro về Thimphu 
- Đến khách sạn Jumolhari 
- Dùng cơm 


97 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


16:00 - Tiếp kiến Bộ Ngoại Giao 
17:00 - Tiếp kiến những vị Bộ Trưởng phụ trách vấn đề 
EXPO thế giới năm 2000 
Ngày thứ tư : 25 tháng 4 
09:30 - Tiếp kiến vị Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa 
10:30 -Thăm viếng Tu viện Phật Giáo Dechenphodang 
11:30 - Thăm viếng Thư Viện Quốc Gia 
- Dùng trưa 
14:00 - Thăm viếng Viện Zorig Chusum nơi làm thủ 
công mỹ nghệ 
15:00 - Thăm viếng Học viện Y khoa truyền thống 
16:00 - Diện kiến Hoàng Hậu Bệ Hạ Ashi Dorji Wangmo 
Wangchuek 
19:00 - Chiêu đãi bởi Bộ trưởng phụ trách EXPO 2000 
Ngày thứ năm : 26 tháng 4 
09:00 - Di chuyển đi Donena 
- Thăm viếng Tu viện Tango 
- Cơm trưa ngoài trời tại Donena 
- Thăm Tu viện Cherl 
19:00 - Đêm văn hóa và dùng cơm tối 
Ngày thứ sáu : 27 tháng 4 
Buổi sáng: 
- Thăm Tashichhodzong nơi có nhục thân Bồ Tát 


- Cơm trưa 
Buổi chiều: 
- ĐI Punakha 


- Tiếp kiến Dasho Dzongda 


98 


CHƯƠNG IV. BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


- Tiếp kiến Drabi Lopen 

- Thăm Punakha Dzong 

- Đến khách sạn Pelri 
Ngày thứ bảy : 28 tháng 4 
08:00 - Đến Nyinzergang 

- Thăm vị Khamsum Yuley Namgyel Chorten 

- Tiếp kiến vị Dorji Lopen 
12:30 - Ăn trưa tại Dasho Dzongda 
14:00 - Về Paro 

- Đến khách sạn Olathang 
Ngày chủ nhật : 29 tháng 4 
09:00 - Thăm Viện Bảo Tàng Quốc Gia 

- Thăm Rinpung Dzong 

- Thăm Kyichu Lhakhang 

- Cơm trưa 
14:00 - Di chuyển ra phi trường 
16:50 - Đi Bangkok 

- Tiễn đưa bởi người đứng đầu Viện Bảo Tàng 

Nhân Dân 
Đau đó là danh sách của những người trong phái 

đoàn cùng đi chung với tôi. Một chương trình như thế 
thật không nhiều so với những chuyến hành hương 
khác, nhưng đây là một chuyến hành hương ngoại giao 
nên khác hơn những nơi khác rất nhiều. Đầu óc tôi lúc 
nào cũng mệt. Một phần phải lo cho phái đoàn, mặc dầu 
đã có Hạnh Hảo, Hạnh Định, Thầy Thông Trí lo giúp. 
Về ăn dặm thêm thì đã có Sư Bà Bảo Quang, Ni Sư Diệu 


99 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Trao quà lưu triệm cho ông Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao. 


Phước và Sư Cô Tâm Viên lo, nhưng với tôi còn phải sửa 
soạn ngôn ngữ ngoại giao làm sao cho thích hợp với mọi 
hoàn cảnh nữa. Như gặp ở Bộ Ngoại Giao thì phải nói 
những gì. Gặp Hoàng Hậu thì phải làm sao? Khi gặp 
những chính khách, những chính trị gia thì phải tiếp 
chuyện như thế nào v.v... và v.v... thôi thì mọi thứ. Vì từ 
xưa đến nay tôi chưa làm như thế bao giờ. 


Đây đúng là một chuyến ngoại giao lịch sử của một 
người tu xuất thân từ chốn nông thôn của tôi. Ngôn ngữ 
tôi nói được, vốn không hay, nhưng được một điều là 
gồm nhiều ngôn ngữ như: Pháp, Anh, Đức, Nhật, Quan 
Thoại, Việt Nam và một ít tiếng Nga nên cũng không 
khó khăn lắm khi giao tế, nhưng đây là ngôn ngữ ngoại 
giao mà. Con dao hai lưỡi đấy! 


100 


CHƯƠNG IV. BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Sau khi đã tắm rửa, nghỉ ngơi tại khách sạn, phái 
đoàn chúng tôi lên xe để đi đến Bộ Ngoại Giao. Đầu tiên 
gặp ông Chánh Văn Phòng đón từ ngoài sân với quốc 
phục và gươm báu đeo bên mình. Sau đó vào bên trong 
Bộ, được ông Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao tiếp kiến và 
trao quà lưu niệm và chụp hình. Ông ta người nhỏ thó, 
xinh xắn và rất mềm mỏng dịu dàng trong lời nói ngoại 
giao. 


Nhìn lên tường, chúng tôi thấy có treo một tấm 
Thangkha rất lớn, có vẽ nhiều hình của ông Shabdrung 
Rimpochi tức Ngawang Namgyal (1594-1651), người có 
công thống nhất Bhutan và giành lại Bhutan từ người 
Tây Tạng. Đi đâu hầu hết tại xứ này cũng đều thấy hình 
ấy. Sau đó có nhân viên của Bộ mang trà sữa ra đãi. 





Uống trà Bhutan tại Bộ Ngoại Giao. 


101 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Nhìn cách phục sức của người Bhutan chúng ta càng 
thấy được ảnh hưởng của Phật Giáo Tây Tạng và Ân 
Độ đối với người dân không ít. Vì lẽ ngoài bộ quốc phục 
ra rồi, trên người họ còn giắt thêm một mảnh vải nữa, 
giống hệt như chiếc y chư Tăng vậy. Có điều y của chư 
Tăng màu vàng hoặc nâu. Còn y của cư sĩ thì đủ mọi 
màu. 


Đa phần người Bhutan ngồi trên ghế, chứ không ngồi 
trên chiếu như người Nhật hoặc Đại Hàn, nhưng bàn 
của họ không giống như bàn của Á Châu, Âu Châu và 
Việt Nam. Vì lẽ cái bàn để thức ăn và nước uống trông 
từa tựa như cái bàn kinh, phía trước có áng che và phía 
sau có chỗ để chân vào. 


Ông Thứ Trưởng cho biết là ông Bộ Trưởng Ngoại 
Giao đang ở Hòa Lan nên không thể tiếp đón phái đoàn 
được, mà ông này tôi đã gặp tại Hannover vào ngày 1 
tháng 6 năm 2000 vừa qua. Nếu gặp lại lần thứ 2, chắc 
là quen thuộc hơn. Ông Thứ Trưởng nói về mọi đề tài 
và sau đó tôi cũng đã đáp lễ bằng tiếng Anh cũng như 
ông Thiền Sư Reiho người Đức tu theo Thiền Phật Giáo 
Nhật Bản nói thêm một số ý chính để cảm ơn Bộ Ngoại 
Giao của Bhutan đã lo cho phái đoàn một cách chu đáo 
trước, trong cũng như sau chuyến đi này. 

Sau đó ông Thứ Trưởng hướng dẫn chúng tôi đến 
viếng thăm Hội trường Quốc Hội, nơi các Dân Biểu 
thường hay hội họp. 

Những máy hình và máy quay phim thi nhau chụp 
đủ kiểu, nhưng sau này mới biết là có những nơi du 
khách không được phép như vậy. Nhìn lên phía trước 


102 


CHƯƠNG IV. BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Hội trường Quốc Hội Bhutan 


của Quốc Hội ở giữa là ngai vàng, nơi ngự trị của Nhà 
Vua, tượng trưng cho thế quyền. Phía bên tay trái của 
Nhà Vua, cao hơn là nơi thờ Phật và phía tay phải của 
Vua thờ vị Shabdrung Rimpoche, người có công thống 
nhất đất nước Bhutan vào đầu thế kỷ 17. Phía trước mặt 
Vua là diễn đàn của các Dân Biểu và phía dưới là 154 
ghế xếp theo lối hình vòng cung, đại diện ở đây là các vị 
Dân Biểu do địa phương hoặc Vua chọn lựa. Như thế đủ 
biết rằng, đây là một Quốc Gia Phật Giáo theo chế độ 
quân chủ, nhưng cũng rập khuôn theo cách tổ chức của 
Thụy Sĩ là một nước dân chủ nhất nhì của Âu Châu. 


Đau đó ông Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao cùng với ông 
Chánh Văn Phòng đưa chúng tôi ra xe để đi đến thăm 
ông Chủ Tịch Bộ Trưởng về việc triển lãm EXPO năm 


105 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


2000. Đến đây thì tôi đã gặp lại ông Bộ Trưởng này. Vì 
lẽ trước đó ông ta có đến chùa Viên Giác chừng 9 lần để 
lo cho việc EXPO 


Lại uống trà bơ của Bhutan nên mọi người đã bắt 
đầu chối từ một cách lịch sự. Sau những lời xã giao qua 
lại giữa hai bên để cảm ơn nhau về cuộc hội ngộ cũng 
như sự giúp đỡ cho nhân viên Bhutan ở lại Chùa Viên 
Giác Hannover trong khi xây dựng chùa Bhutan suốt 7 
tháng và ngược lại tôi cũng như Thiền Sư Reiho cũng đã 
cảm ơn ông Chủ Tịch Bộ Trưởng về cách thức tổ chức để 
nghênh đón phái đoàn của chúng tôi một cách vô cùng 
trọng thể như thế. 





Trao quà cho ông Chủ tịch Bộ Trưởng EXPO 2000. 


104 


CHƯƠNG IV. BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 











Từ xa nhìn oê Hoàng Cung uới trâu trắng chập chùng. 


105 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Chừng nửa tiếng đồng hồ sau thì ông Thủ Tướng 
cùng với phái đoàn ra phía trước Hoàng Cung để chụp 
chung một tấm hình lưu niệm. Trong hình này có đủ 
mặt tất cả thành viên của đoàn. Sau đó một mình tôi ra 
chụp một tấm hình mà phía sau là Hoàng Cung với mây 
trắng, còn con sông lớn uốn khúc chảy quanh qua bao 
bọc cung điện này. 

Đây có thể nói là một ngày đẹp trời và tối đó chúng 
tôi về lại khách sạn dùng cơm cũng như ngồi lại bên 
nhau để bàn thảo về chương trình của những ngày sắp 
tới và để chuẩn bị cho một ngày mai trọng đại. Đó là việc 
tiếp kiến Hoàng Hậu Bhutan. 


106 


Chương W 
Nụ cười oàng Hậu 


ào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 4, phái 

đoàn của chúng tôi đã đến Văn phòng của 
ông Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, tên là Sangay Wangchug. 
Trong tương lai, nếu có ai muốn đi Bhutan đều phải 
thông qua ông này và không phải qua Bộ Ngoại Giao 
Bhutan nữa. 


Hôm ấy, thầy Kinga TL. Dorji cũng có mặt. Thầy là 
một trong hai thầy đã ở tại Hannover trong thời gian 6 
tháng, nên biết chúng tôi. Khi gặp thì ai cũng vui mừng. 

Mới đầu thì ông Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa nói tiếng 
Bhutan, rất đúng phép xã giao và rất lịch sự, rồi để cho 
một trong hai thầy Bhutan dịch ra tiếng Anh. Hai thầy 
này cũng đã cùng với ông sang Hà Nội vào năm 1994, 
nên quý Thầy ấy cũng biết ít nhiều về Việt Nam trước 
khi đến Đức. 


Được biết ông Bộ trưởng là một học giả tiếng Pali và 
nhiều ngôn ngữ khác tại Á Châu cũng như Anh ngữ. 
Sau một hồi thông dịch thì ông lại tự nói tiếng Anh một 
cách lưu loát. Ông đã du học tại Tích Lan và rất rành về 
Phật Giáo. Nghe đâu ông trước đây cũng là một tu sĩ và 
đã hoàn tục. Ông có dáng người cao ráo, lịch thiệp và rất 
hiểu về người ngoại quốc. 


107 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Tại oăn phòng của ông Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa. 


Cung Văn Hóa của ông nằm trong cung điện của nhà 
Vua, có lính gác hầu hai bên cửa vào và cũng là nơi làm 
việc của chư Tăng nữa. Như phần tổng quát chúng ta 
thấy các Hội Đồng Cố Vấn Hoàng Gia và các Bộ đều có 
sự hiện diện của Tăng Sĩ. Do vậy nơi cung điện này được 
chia ra 3 phần chính: 


- Phần bên ngoài có chánh điện trang nghiêm, là nơi 
để Vua, Hội Đồng Bộ Trưởng và chư Tăng lễ Phật trước 
khi hội họp. 


- Phía bên phải là văn phòng của chư Tăng. 
- Phía bên trái từ ngoài nhìn vào là nơi làm việc của 
các Bộ. 


108 


CHƯƠNG V. NỤ CƯỜI HOÀNG HẬU 


Cả hai bên khi vào cổng đều có lính hầu và được 
kiểm soát rất chặt chẽ. Ví dụ như tất cả mọi người ra 
vào đều bị kiểm soát qua tia quang tuyến như các máy 
rà tại phi trường. Nơi đây cũng không được chụp hình 
hoặc quay phim. Nếu có, chỉ ở phía bên ngoài, chứ bên 
trong thì tuyệt đối cấm. Xe ngoại giao chở chúng tôi đi 
thẳng vào cửa chính, đỡ tốn công đi bộ và vì thế cho nên 
có nhiều người để ý, hình thức thì giống như một tăng 
sĩ, nhưng thực tế là một tu sĩ ở cấp bậc ngoại giao. Bởi 
vậy có lúc những người Đức đi cùng gọi tôi là Minister 
Ehrwurdiger cũng có nghĩa tương đương như vậy. Đây 
chỉ là ngôn ngữ ngoại giao mà. 


Sau khi dùng trà sữa Bhutan thì chúng tôi được ông 
Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa tiễn biệt ra cổng và sau đó chạy 
xe đến thăm Tu viện Dechenphodrang ở gần đó. 





(Thăm öuà cúng dường, tăng quà cho Tu Viện) 


109 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Các chú tiểu ñang học lễ nhạc Phật Giáo 


Tu viện đã được xây dựng tại Thimphu cách đây 350 
năm nên rất cũ kỹ. Trong hiện tại, tu viện này có 350 vị 
Tăng sinh, học từ Sơ cấp đến Trung cấp. Lên Trung cấp 
thì học nhiều môn học khác nhau như: thiền, văn học, 
Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. Còn những lớp nhỏ 
bên dưới học lễ nhạc cũng như học Anh văn, tiếng Tây 
Tạng và tiếng Bhutan. 


Đa phần người ngồi học không có bàn ghế và có môn 
học không có bảng đen để viết, mà mỗi chú tiểu như 
thế có một tấm bảng nhỏ, chỉ lớn hơn quyển tập, đổ cát 
có pha màu đen vào đó. Sau khi lấy cọ viết chữ rồi, lại 
xóa đi và viết tiếp những dòng chữ khác. Trông rất tội 
nghiệp và khổ hạnh. Vì thế Sư Bà Diệu Tâm có đặt câu 
hỏi là: Tại sao không ngồi trên bàn mà ngồi dưới đất vậy 


110 


CHƯƠNG V. NỤ CƯỜI HOÀNG HẬU 


cho cong lưng? Thì được trả lời rằng: Chính những chú 
tiểu này phải vượt qua những cám dỗ về tiện nghi đó, và 
đây chỉ là những thử thách nhỏ ban đầu của một người 
tu trên đoạn đường sanh tử ấy. 


Phòng học cũng là phòng ngủ và đôi khi cũng làm 
cả phòng ăn. Do đó vấn đề vệ sinh tại nơi đây phải nói 
rằng không được khả quan lắm. Hầu như các tu viện 
hoặc Phật Học Viện lớn tại Việt Nam ngày xưa cũng 
thế, nhưng ít ra mỗi người cũng có một cái đơn, tức là 
chiếc giường nhỏ vừa đủ nằm. Ở đây thì hầu như không 
có. Trông các chú tiểu rất hồn nhiên và như thế tôi đã 
nhớ về thời quá khứ xa xưa gần 40 năm về trước khi còn 
hành điệu ở Chùa Phước Lâm và Viên Giác tại Hội An, 
có lẽ cũng chỉ đố hơn chút xíu thôi. 





Lớp Trung đang học 0ê Luận học 


111 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Một lớp học khác 


Phái đoàn cũng mang theo kẹo và chocolate từ Đức, 
cho nên ở đây có cơ hội để phát cho mỗi chú tiểu một 
cây. Chú nào cũng cười và giơ hai tay ra đón nhận. Biết 
đâu trong những người ấy sẽ có người là những bậc Đại 
Sư danh tiếng trong tương lai, sẽ phổ độ quần sanh, cho 
nên mọi người đã cúng dường một cách rất trịnh trọng 
và không phân biệt người nào cả. 

Tôi nhớ lại ngày xưa khi còn hành điệu tại Chùa Tổ 
Phước Lâm ở Hội An cũng khổ cực không ít. Nguyên 
Phước Lâm là một đổi cát mà trong chùa thì trồng rất 
nhiều cây cảnh và rau quả để dùng. Do vậy các chú tiểu 
chúng tôi mỗi ngày phải gánh nước tưới cây 2 lần như 
thế. Mỗi lần đổ nước xuống, chỉ thấy một cái vèo thôi, 
nước thấm đi đâu hết. Còn phân thì cũng chẳng có. Do 


112 


CHƯƠNG V. NỤ CƯỜI HOÀNG HẬU 


vậy cây cối lên không xanh mượt như những vùng đất 
màu mố khác. 


Để tạo kinh tế tự túc cho chùa, Thượng Tọa Thích 
Như Vạn, tức Bổn Sư của Thầy Hạnh Tuấn ở Mỹ, đã có 
một nhà làm nhang để phát hành. Mỗi tuần, mỗi một 
chú tiểu như chúng tôi phải làm ra 10.000 cây nhang. Ai 
muốn làm lúc nào cũng được, miễn đủ 10.000 cây nhang 
thì thôi. Thuở ấy Chú Hạnh Thu làm Chúng Trưởng, 
Chú Hạnh Đức, mà bây giờ là Thượng Tọa Thích Hạnh 
Đức trụ trì Chùa Sơn Linh ở Bà Rịa, là những người 
phác họa chương trình cho học chúng chúng tôi. 


Chùa Tổ Phước Lâm tại Hội An trùng tu vào năm 
1964, thuở ấy tôi mới vào xuất gia, tâm hồn còn rất thơ 
ngây trong trắng ở lứa tuổi 14 tuổi rưỡi, cho nên mọi 
việc cực nhọc rồi cũng qua đi. Đến năm sau thì tôi lại về 
Chùa Viên G1ác. 

Khi còn ở Chùa Phước Lâm, trong khi còn làm chùa, 
học chúng chúng tôi kéo xe bò lên Cẩm Hà để chở gạch và 
cát về làm chùa. Suốt đoạn đường đi thôi thì hò hát vui 
nhộn, nhất là những đêm có trăng. Cũng có nhiều người 
làm công quả và sau này xuất gia như chú Quảng tức 
Thượng Tọa Thích Hạnh Thiền ngày nay đang làm chánh 
đại diện Hội An, chú Huân tức Thượng Tọa Thích Thị 
Tập, hình như là Hạnh... gì đó tôi quên đi rồi. Vì những vị 
này xuất gia sau tôi và sau này ít còn liên lạc nữa. 

Ngày ấy sao mà vui quá, bây giờ hình ảnh tuổi thơ 
cứ còn lởn vởn trong đầu óc khi có một dịp nào đó thì nó 
hiện lên liền, nhất là lúc này đây đang thăm Tu Viện 
Phật Giáo tại Bhutan này. Thế rồi ngày lại tháng qua 


113 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


gần 40 cái mùa xuân thu mưa nắng như thế, riêng tôi 
thì đã ở ngoại quốc đến năm thứ 30 rồi. Hồi ấy anh em 
học chúng rất đông, mấy chục người. Bây giờ chỉ còn lại 
bốn năm người cùng trang lứa mà thôi. Quả thật là “đời 
tu như bông xoài, trứng cá”, đi đến cuối chặng đường 
chẳng được bao nhiêu. 


Từ năm 1966 đến 1968, tôi làm điệu tại chùa Viên 
Giác, Hội An. Thuở ấy Viên Giác chỉ có Sư Phụ và 3 chú 
tiểu với tôi là bốn. Sau này có một bà tịnh hạnh nhân 
nữa làm công quả. Như vậy chùa cũng không có gì là 
đông, nhưng mỗi tháng 4 lần tôi và chú Ngô phải xay 
đậu hủ, sau đó là “boòng” đậu hủ và nấu cũng như ép 
đậu hủ để cho vị tịnh hạnh nhân này đem ra chợ Hội An 
bán lấy tiền mua tương chao cho chùa. Đó cũng là một 
kế hoạch kinh tế tự túc nhỏ của Thầy tôi. 


Cối đá càng nặng bao nhiêu, tôi càng phải trườn theo 
độ nhạy của nước và đậu khi chú Ngô cho đậu vào miệng 
cối. Nhiều lúc thân tôi phải trải dài lên cần xay như thế 
để tạo lực cân bằng. Sau này tôi chưa có dịp về lại Viên 
Giác, nhưng Sư Phụ tôi trước khi viên tịch, Người có bảo 
rằng hãy giữ cái cối đá ấy để sau này tôi có về lại nước, 
thấy đó mà hồi tưởng lại kỷ niệm những ngày làm đậu 
của thuở còn học trò. 

Nhiều người thấy bàn tay tôi dài và thân hình tôi 
cao lớn hỏi tôi tại sao ăn chay mà được như vậy? Tôi bảo 
rằng: Đó là nhờ gánh nước tưới cây tại chùa Phước Lâm 
và xay đậu làm đậu hũ ở chùa Viên Giác tại Hội An đấy! 
AI cũng nhăn mặt cười và có lẽ họ không tin tôi, hay đó 
chỉ là cái cười xã giao để đáp lễ mà thôi. 


114 


CHƯƠNG V. NỤ CƯỜI HOÀNG HẬU 








Từ 1968 đến 1972 thì tôi ở Sàigòn chẳng có gì vui, 
chỉ lo vùi đầu học và tu, cốt lấy bằng Tú Tài để đi ngoại 
quốc. Rồi thời gian cứ như thế mà trôi, từ thuở xuân 
xanh đến lúc bạc đầu như thế này mới thấy được những 
kỷ niệm rất nhỏ của ngày xưa, bây giờ lại quý giá vô vàn. 

Kỷ niệm không là vàng bạc châu báu, nhưng nó giúp 
người ta có một cái nhìn về quá khứ một cách trìu mến 
dễ thương. Dễ gì có ai dùng quyền lực hay tiền bạc có 
thể mua được hay chiếm đoạt những ký ức hồn nhiên 
ấy? Bởi thế nhiều người lúc về già rồi mới ngồi viết hồi 
ký. Lúc ấy kho tàng của tuổi thơ sẽ sống dậy và có nhiều 
người đã trở thành văn sĩ lúc tuổi về chiều. Có nhiều 
người bảo tôi tại sao Thầy không viết hồi ký của tuổi 
thơ? Tôi bảo rằng: Tuổi thơ của tôi chẳng có gì đáng viết, 
chỉ là một chú mục đồng mà thôi. Hay lúc ấy tôi cũng chỉ 





Thăm Thư Viện Quốc Gia 


115 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


là chú tiểu vô danh, đâu có gì để mà viết, nhưng biết đâu 
sau này lại cần đến những dữ kiện nhỏ nhặt này. 

Sau khi thăm Tu Viện Dechenphodrang, chúng tôi 
được xe đưa đến Thư Viện Quốc Gia. Người Giám Đốc 
Thư Viện đã giới thiệu với chúng tôi những loại sách, 
kinh mà Thư Viện hiện có. 

Đau đó ông ta đưa chúng tôi đi xem từng khu một. 
Ví dụ như nơi chụp Microfilm để bảo quản tốt hơn là giữ 
lại những bảng kinh bằng gỗ như thế. Cũng có một số 
nơi các nghệ nhân đang tu bổ lại những bảng gỗ đã khắc 
kinh lâu đời, bỏ vào trong những hòm thiếc để bảo quản 
trong khí hậu khắc nghiệt tại xứ này. 

Trong Thư Viện này có một số bộ kinh đã có mặt cả 
ngàn năm, đa phần bằng tiếng Tây Tạng và tiếng Phạn. 





One Giám Đốc Thư Viện Quốc Gia 
giới thiệu tổng quát 0ê Thư Viện. 


116 


CHƯƠNG V. NỤ CƯỜI HOÀNG HẬU 


Chỉ có một ít kinh sách tiếng Anh và chữ Hán. Chữ Nhật 
thỉnh thoảng có vài quyển. Còn tiếng Việt hầu như hoàn 
toàn không có quyển nào. Trông thật đáng thương cho 
dân tộc như dân tộc Việt Nam vậy. Một dân tộc có 4.000 
năm văn hiến và 2.000 năm lịch sử Phật Giáo mà sự 
giao lưu văn hóa với các nước cận Á như thế thì còn giới 
hạn quá. Quả là điều đáng lưu tâm vậy. 


Sau đó phái đoàn chúng tôi trở về khách sạn để ăn 
trưa và chiều hôm đó còn đi thăm 2 nơi nữa mới đến lúc 
diện kiến Hoàng Hậu. 


Vào lúc 14 giờ, phái đoàn đến trường dạy nghề Zor1z 
Chusum để xem những nghệ nhân vẽ và tạc tượng Phật. 
Có nhiều lớp học khác nhau. Mỗi lớp có một thầy giáo 
chuyên môn hướng dẫn. Ở đây đa phần là cư sĩ, thỉnh 
thoảng mới thấy một vị tu sĩ ngồi tạc tượng Phật. 


Khi chúng ta nhìn một hình tượng như thế, chúng 
ta nghĩ rằng đơn giản hoặc chúng rập khuôn với nhau, 
nhưng không phải vậy. Cứ mỗi một hình tượng như thế 
phải có một chiều bình hành, hoặc lục giác hoặc hình 
tam giác cân, để người họa có thể căn cứ vào đó mà vẽ 
chân mày, mắt, mũi hoặc môi miệng. Đúng là một kỹ 
thuật tạo hình vậy. Có một số người trong đoàn muốn 
mua một số quà kỷ niệm, nhưng ở đây không còn bán lẻ 
nữa nên phái đoàn phải di chuyển sang một tiệm khác ở 
đối diện bên đường. 

Trời bắt đầu vần vũ mưa, chúng tôi đang lo ngại nhất 
là những người mặc áo dài đẹp đẽ chuẩn bị vào Hoàng 
Cung. Cạnh đó có người Bhutan nói rằng khi tiếp đón 
khách quan trọng mà có mưa thì rất tốt. Theo truyền 


117 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


thống của Bhutan, chỉ những bậc Đại Sư mới tạo ra 
được khung cảnh ấy. Tôi chỉ nghe và biết vậy, chứ với tôi 
trường hợp này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. 


Đến thăm trường thuốc y học truyền thống của Tây 
Tạng có nhiều người cũng thích, vì hợp với nghề nghiệp 
của mình, trong đó có đạo hữu Diệu Đông, vừa tốt nghiệp 
Hóa học vừa tốt nghiệp Dược, nên những danh từ y học 
vừa xem qua là đạo hữu hiểu rành. Những cây cỏ tại đây 
đa phần được tuyển chọn từ vùng Hy Mã Lạp Sơn. Các 
máy móc trang thiết bị tại đây hầu hết do Ân Độ cung 
cấp. Cách sắp xếp tương đối sạch sẽ và ngăn nắp, có lẽ 
vì là một trường thuốc. Nếu môi trường ở đây mà nhiễm 
trùng thì quả là một đại họa cho người dùng thuốc. 


Sau khi viếng trường thuốc xong, phái đoàn chúng 
tôi chia làm 2 nhóm. Một nhóm 8 người trở về lại khách 
sạn nghỉ ngơi và nhóm 11 người chuẩn bị đến Hoàng 
Cung để diện kiến Hoàng Hậu. Tất cả chúng tôi đều 
muốn đi, nhưng vì số khách có giới hạn, hoặc e rằng phải 
khổ công nhọc sức cho những người phục vụ, nên chúng 
tôi chỉ giới hạn như vậy thôi. 

Thị tỳ của Hoàng Hậu đến tận khách sạn để liên 
lạc bằng điện thoại không dây cho biết là phái đoàn đã 
chuẩn bị, phái đoàn đã vào ngõ, phái đoàn đã xuống xe 
v.v... đúng là cung cách của Hoàng Gia. Những nhân 
viên Bộ Ngoại Giao cũng đã túc trực trước cửa cung và 
những quà biếu thì đi qua một ngõ khác để được qua 
máy rà kiểm soát. 

Trời hôm ấy mưa nên những cây dù bây giờ trở nên 
đắc dụng. Khi đến cửa, chúng tôi trông thấy mọi người ở 


118 


CHƯƠNG V. NỤ CƯỜI HOÀNG HẬU 


đó tất cả đều có cử chỉ rụt rè cung kính. Đây là cảm giác 
lần đầu khi tôi bước đến cung son này. Lễ nghi ấy chắc 
mọi người phải học. Người ta phải học cách ăn làm sao, 
nói làm sao, nhìn làm sao và nhất là cách cười phải làm 
sao cho chủ và khách có được một sự cảm thông. Tôi gọi 
đó là cung cách của triều đình. 


Hôm đó Hoàng Hậu ra tận cửa để nghĩnh đón. Tôi đi 
đầu và cầm một khăn trắng để trao qua Hoàng Hậu và 
Hoàng Hậu chắp tay lại chào với cái mỉm cười sơ ngộ. 
Hoàng Hậu mặc áo quốc phục màu tím hoa cà. Trông 
dáng Hoàng Hậu chỉ vào tuổi ngoài 40, rất trẻ và phải 
nói rằng duyên dáng, dịu dàng, đẹp tự nhiên. Nhất là nụ 
cười mà sau này người nào cũng để ý đến. Hoàng Hậu có 
một nụ cười thật tươi và thật xinh. 


Trước khi vào đây, tôi được các vị bên Bộ Ngoại G1ao 
lưu ý là chắc chỉ được tiếp 15 phút mà thôi. Nghĩa là 
sau khi nhận quà cũng như chào hỏi là phái đoàn trở về. 
Nhưng hôm đó có lẽ là ngoại lệ, gần đúng 2 tiếng đồng 
hồ chúng tôi mới rời chốn cung son này. 


Căn phòng khách bài trí rất hài hòa. Đầu tiên Hoàng 
Hậu tiếp chúng tôi ở một gian phòng khách rộng rãi đủ 
chỗ cho 16 người và sau khi chụp hình thì sang một 
phòng khác. 


Căn phòng nào cũng trang hoàng bằng lụa bản xứ, từ 
ghế ngồi cho đến màn cửa, nhất nhất đều uy nghi, chứng 
tỏ uy quyền của Hoàng Đế vẫn có ở đâu đó. 

Nhìn thấy cung cách chào của những người Bhutan 
cũng khác. Vì họ biết Hoàng Hậu của họ là ai và là địa vị 


119 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


gì của dân tộc Bhutan cho nên họ rất khúm núm, ngay 
cả những tu sĩ của họ cũng thế. Còn chúng tôi thì rất tự 
nhiên. Tuy cũng có giữ lễ ít nhiều vì chúng tôi biết rằng 
chúng tôi đang đối diện với một bậc được gọi là mẫu nghi 
thiên hạ. 


Tôi trân trọng đưa bài diễn từ của tôi cho anh 
Kunzang xem trước khi đọc trước Hoàng Hậu, nên đoạn 
văn này có vài chỗ được thêm vào sau. Vì những người 
bên chính phủ, nhất là những người có trách nhiệm với 
EXPO 2000, họ cũng muốn Hoàng Hậu biết đến họ. Bài 
này do Thầy Hạnh Tấn soạn bằng tiếng Anh qua sự góp 
ý của tôi. 





Cừng uới Hoàng Hậu Bhutan Ashi Dorji Wangermo Wangchuck 


120 


CHƯƠNG V. NỤ CƯỜI HOÀNG HẬU 





Hoàng Hậu cùng uới Thâu Hạnh Hảo, 
Thây Gap öuà Thâu Dorji 


Tôi ngồi cùng ghế chánh với Hoàng Hậu và đọc một 
bài diễn văn ngắn với nội dung như sau: 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Kính thưa Hoàng Hậu Bệ Hạ và các vị Bộ Trưởng 


Thưa tất cả quý vị, 


Tôi thật lấy làm sung sướng được có mặt tại Vương 
Quốc của quý vị ngày hôm nay. Đây là một việc bất 
khả tư nghì của giáo lý Đức Phật. Vì chỉ thông qua 
mối liên hệ giữa những người con Phật mà người ty 
nạn Phật Tử Việt Nam chúng tôi tại Đức mới có thể 
nhận được những sự tiếp đón cao quý của Hoàng 
Hậu và các vị Bộ Trưởng, cũng như được tiếp đón 


121 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


122 


những người thợ từ Bhutan tại chùa của chúng tôi 
khi họ đến Đức để xây dựng Chùa Bhutan tại khu 
kxXPO. 


Ngôi chùa Bhutan không những chỉ là một biểu 
tượng của Vương Quốc Bhutan mà còn là niềm tự 
hào của mọi người Phật Tử. Tôi rất lấy làm tiếc 
rằng đã không thể đích thân tiếp đón Hoàng Hậu, 
bởi vì tôi đã có những việc quan trọng tại Pháp, khi 
Hoàng Hậu đến Đức. Vì thế, tôi muốn nhân cơ hội 
này để nói lời cảm ơn về việc Hoàng Hậu đã thăm 
viếng chùa chúng tôi và về những tặng vật giá trị 
của Hoàng Hậu. 


Ở đây tôi cũng xin cảm ơn một cách công khai những 
người của chính phủ đã xây dựng Chùa Bhutan tại 
EXPO 2000. Ngoài ra tôi cũng muốn đề cập đến ông 
Phuntsho và ông Eunzang Trinley là những người 
đầu tiên đã đến Đức và chẳng bao lâu trở thành 
những người bạn của cộng đồng người Việt Nam 
chúng tôi. 

Với cơ hội này phái đoàn của chúng tôi rất hân 
hạnh được thăm viếng quê hương của Hoàng Hậu 
và tôi cũng sẽ được hướng dẫn đi thăm nhiều nơi 
của Bhutan, vì tôi nghe rằng có nhiều nơi và nhiều 
việc tốt đẹp tại quê hương này vẫn còn được gìn giữ. 


Tôi biết rằng Bhutan là một quốc gia Phật Giáo, 
nên là người Phật Tử tôi muốn biết nhiều về hoạt 
động Phật Giáo tại xứ này, đặc biệt trong phạm vi 
giáo dục. Tôi hy vọng có thể giúp một vài việc cho 
những người tăng sĩ của Bhutan. 


CHƯƠNG V. NỤ CƯỜI HOÀNG HẬU 


Thay mặt cho phái đoàn chúng tôi, xin chân thành 
cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Hoàng Hậu. 


Tôi nguyện cầu Đức Phật và ba ngôi Tam Bảo gia 
hộ cho mọi người và cho quốc gia của Hoàng Hậu 
đặc biệt giữ lại những truyền thống cao đẹp đó. 


Trân trọng kính chào. 


Namo Shakya Mun1 Buddha 


Bản Anh ngữ như sau: 


Respected Your MaJesty, MinIsters, 
LadIes and Gentlemen: 


Tam really glad to be 1n your EIngdom today, this 
1s due to a mystery of Buddhas Dharma. Then 
only through the Buddhist connectlon we, the 
refugee Vietnamese BuddhIst In Germany, were 
able to recelve your Hghnessˆ Ministers and to 
accommodate the Craftsmen 1n our monastery, 
when they came to ŒGermany to bulld the Temple 
1n the Expo ground. 


The Bhutanese Temple was not Just the symbol 
ofthe Kingdom of Bhutan, but also a pride of the 
entire Buddh1st people. Ï extremely regret not to 
be able to recelve your Majesty, The Queen, by 
myself due to an 1mportant work 1n France, when 
you were 1n (ermany. Therefore, Ï would hke to 
use th1s opportun1ty to express my thanks for vIsIt 
to my monastery and for your valuable presents. 


123 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


At this time, Ï wish to thank those officlals who 
were responsIble for the bu1lding ofthe Bhutanese 
paviion for Expo 2000. PartHcular, Ï want to 
mention Mr. Phuentshok and Mr. Kuenzang 
Trinley, who were our partners when they came 
fñrst to (ermany and soon became frIends to our 
Vietnamese commun1ty. 


In this occaslon my delegation and Ï are oŸ great 
1nterest 1n vIsiting your country and would like 
to request for a guIde throughout the 1nteresting 
places of Bhutan. I have heard many nice things 
about the country and 1ts splendid custom. 


We know the EKingdom of Bhutan as a BuddhIst 
country, and a Buddh1st TI also would like to know 
more about the Buddhist activities In Bhutan, 
especIally In the field of educatlon. ÏI hope, we 
could be ofsome help to our brothers 1n Dharma. 


Tn the name ofthe whole group T would hke also to 
express my thanks for your kind reception. 


I wish you all the blessing of Buddha and the 
triple Gems may always bless your country that 1t 
would reman 1n 1ts extraordInary cond1t1ion. 


Thank you very much. 
Sau khi tôi đọc xong bài diễn văn đó thì mắt Hoàng 
Hậu như ngời lên ánh sao và Hoàng Hậu cười thật tươi 


như hoa xuân đang rạng nở. Vì thế sau này mọi người 
mới bảo rằng: “Đúng là nụ cười Hoàng Hậu.” Tôi đảo mắt 


124 


CHƯƠNG V. NỤ CƯỜI HOÀNG HẬU 


nhìn xem quý vị Bộ Trưởng và hai thầy người Bhutan 
ngồi xa xa phía trước, thấy họ cũng tỏ vẻ hài lòng. 

Bây giờ thì chúng tôi đàm đạo thoải mái và trà nước 
cũng như món xôi đặc biệt được dọn lên. Hoàng Hậu hỏi 
chuyện từng người và Hạnh Hảo đã giới thiệu một cách 
không mỏi mệt. Người nào không nói rành tiếng Anh thì 
cũng có Hạnh Hảo thông dịch lại. Hôm ấy tôi đã thấy rõ 
đĩa vàng chén ngọc là gì. Tất cả đồ đem ra dọn đãi khách 
đều là những gì quý giá của Hoàng Gia. Mọi người đều 
uống trà của Bhutan và dùng xôi màu vàng có tính cách 
truyền thống. 


Phái đoàn nói chuyện rất lâu, tôi rất sốt ruột nhìn 
đồng hồ và trông sang các vị trong Bộ Ngoại Giao ngồi xa 
phía trước đó, nhưng quý vị này ra dấu hiệu hài lòng và 





Hoàng Hậu öuà Thâu Thông Trí. 


125 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


cứ tiếp tục nói chuyện không có gì phải lo cả. Vì Hoàng 
Hậu đang vuI. Có lẽ nơi cung son Hoàng Hậu ít có người 
nói chuyện chăng? Hay với người Bhutan lúc nào cũng 
dạ dạ thưa thưa, khúm núm rụt rè. Còn chúng tôi một 
phái đoàn đến từ Âu Châu, ăn nói tự nhiên nên Hoàng 
Hậu không còn nghĩ đến thì giờ nữa. Nhiều lúc còn phá 
cười lên khi có một vài người nói lạc điệu. Ví dụ chú 
Hạnh Định nói tiếng Anh và giới thiệu về nước Na Uy, 
nơi mà chú đã có cơ hội định cư ở đó nhiều năm. Nước 
Na Ủy về môi sinh tốt như Bhutan. Nào là có thác nước, 
có cảnh đẹp và cuối cùng thì chú bảo rằng: Nếu Hoàng 
Hậu đi sang đó thì chú sẽ là người hướng đạo cho Hoàng 
Hậu. Do vậy mà Hoàng Hậu cười và mọi người đều cười 
theo. Theo phép ngoại giao thì không nên nói những lời 
như thế. Vì giữa các quốc gia có giao hảo với nhau, đều 





(Hoàng Hậu öuà Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm.) 


126 


CHƯƠNG V. NỤ CƯỜI HOÀNG HẬU 


có các cơ quan ngoại giao lo vấn đề này làm sao mà cho 
tới mình làm được việc đó. 


Sau khi dùng trà nước, xôi, thì chúng tôi xin phép 
chụp hình chung với Hoàng Hậu. Hoàng Hậu rất tự 
nhiên, không có gì khách sáo cả. Nếu là người nữ thì 
Hoàng Hậu ngồi sát vào và còn cụng đầu gần nhau nữa. 
Nếu là người nam thì có một chút khoảng cách. Nếu là 
người Âu Châu thì Hoàng Hậu càng tự nhiên hơn. 


Quà biếu hôm đó là 4 tấm tranh sơn mài lớn tạo 
thành tấm chắn gió để trong nhà và một hoa sen bằng 
pha lê tuyệt đẹp. Đây là món quà từ xa xôi mang đến 
để tặng Người. Một món có xuất xứ từ Đức và một món 
có xuất xứ từ Việt Nam chuyển sang Pháp, rồi từ Pháp 
sang Đức, để sau đó từ Đức bay qua Thái Lan và Bhutan. 
Đúng là một chặng đường dài cả mấy chục ngàn cây số. 


Trước khi ra về thì Hoàng Hậu chắp tay cúi đầu và 
còn đem đầu mình cụng vào đầu tôi nữa. Thật là một việc 
làm mà tôi không ngờ, nhưng đồng thời tôi cũng không 
né tránh. Vì đó là việc tự nhiên. Vả lại cũng là truyền 
thống của Bhutan khi đã trở nên quen thuộc. Tôi có hỏi 
những người sau đó có làm như vậy không thì họ hỏi có 
chuyện ấy thật sao? Có lẽ tùy theo từng người mà Hoàng 
Hậu chia tay như vậy chăng? Đến nỗi sau này có lần 
nói chuyện tại chùa Vạn Hạnh ở Hòa Lan, Thầy Thông 
Trí còn bảo rằng: Thấy Thượng Tọa và Hoàng Hậu ngồi 
chung một ghế và được đối xử như một bậc quân vương, 
khiến ai thấy cũng ghen lây. Không biết điều ấy có thật 
không, nhưng với tôi lúc ấy tâm chẳng có gì dao động. 
Mà lạ thay, sau khi đi chuyến Bhutan về có nhiều người 


127 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


và nhiều thầy đau tim. Theo Thầy Thông Trí nói thì vì 
Hoàng Hậu quá đẹp cho nên ai cũng cảm. Nhưng điều 
ấy không phải, ai cũng đau tim vì leo núi quá cao. Nơi 
ở bình thường đã là cao 3.000 mét rồi. Càng leo cao hơn 
nữa thì không khí càng loãng hơn. Do vậy mà khó thở, 
chứ tuyệt nhiên không phải vì Hoàng Hậu. 


Tối đó tại một khách sạn gần bên có tổ chức một buổi 
chiêu đãi Self-Service rất trang trọng. Đầu tiên thì nói 
chuyện bên lề. Sau khi mọi người đến đông đủ thì ông 
Thủ Tướng bắt đầu nói những lời cảm ơn phái đoàn và 
tặng quà lưu niệm. Hôm đó tôi cũng nói, nhưng vì không 
có soạn sẵn trước, nên đã phát âm sai một vài chữ, mà 
khiến ra nghĩa khác. Do vậy có người cười. Ngày hôm 
sau tôi xin lỗi ông Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, nhưng ông ta 





Chiêu đãi tại khách sạn cùng uới các 0‡ 
Thủ Tướng, Bộ Trưởng uà Thứ Trưởng của Bhutan. 


128 


CHƯƠNG V. NỤ CƯỜI HOÀNG HẬU 


nói rằng: Đôi khi tôi cũng vậy. Vì tiếng Anh đâu có phải 
là tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Đó đúng là một câu an ủi có 
tính cách ngoại giao. 


Ông Thứ Trưởng Ngoại Giao đến trễ và ngồi bên tay 
trái tôi. Còn ông Thủ Tướng thì ngồi bên tay mặt. Mọi 
người nói chuyện rất tâm đắc. Họ hỏi về việc gặp Hoàng 
Hậu ban chiều ra sao, nhưng thật ra thì họ đã biết hết 
rồi. Xứ Bhutan này rất nhỏ, mà thủ đô hình như cũng 
chỉ 30.000 dân nên đâu có nhiều hơn thành phố Laatzen 
ở gần chùa. Do vậy mà chuyện gì trong sân ngoài ngõ 
người ta cũng dễ rõ thôi. Nhiều lúc chúng tôi còn thấy 
họ theo dõi mình nữa là đằng khác. Vì mọi chuyện của 
chúng tôi làm họ đều biết cả. Kể cả những dự định chưa 
có làm. Đúng là “bức tường có tai” như cách ngôn Pháp 
đã hay dùng. Tóm lại thì cuộc ngoại giao ban chiều tại 
Hoàng Cung cả Bộ Văn Hóa và Bộ Ngoại Giao rất hài 
lòng. Còn hai Thầy bên Tôn Giáo thì dĩ nhiên là vui rồi. 
Vì ít khi vào đến chốn ấy, mà lần này còn ngồi chụp hình 
với Hoàng Hậu nữa. Quả là điều hy hữu mà có lẽ quý vị 
ấy cũng chẳng mong đợi. 

Đồ ăn của Bhutan cũng ngon lắm, nhất là những 
măng tây cũng như các rau cải địa phương, nhưng ngược 
lại trái cây thì hiếm. Những trái chuối, trái táo rất nhỏ, 
trông thảm thương. Trong khi ở Âu Châu những loại như 
thế chỉ có bỏ, còn ở tại xứ núi đồi này là vàng, là của quý. 

Mấy ngày đầu thì ai dùng cũng ngon, nhưng những 
ngày sau alI cũng thêm tô mì gói và những lát bánh mì 
ăn với mứt theo kiểu Tây phương trông có vẻ nhẹ nhàng 
hơn. Ở đây được một cái là núi cao, nên khí hậu rất mát 


129 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


về đêm. Nhiều khi cần phải sưởi nữa, nhưng không có 
muỗi và không có những sinh vật nhỏ ở xứ nóng như 
những nước A Châu khác. 


Ông Thứ Trưởng Ngoại Giao ngồi bên tôi cũng nói 
rằng ông đang ăn chay. Trước đây ông học tại Mỹ và 
cũng đã nhiều năm ăn chay như thế. Ông khoe rằng con 
ông còn nói được tiếng Thái và tiếng Lào nữa. Cả nhà 
cũng ăn chay. Do vậy khi phái đoàn đến từ Âu Châu mà 
ăn chay như chúng tôi, ông cũng không ngạc nhiên mấy. 
Có điều là họ chiên bơ hơi nhiều nên có nhiều lúc tôi rất 
mệt và ăn không còn thấy ngon nữa. Nhiều lúc chỉ cần 
chén cháo là đủ rồi. Đúng là mỗi dân tộc có một đời sống 
và thói quen khác nhau, chẳng ai giống ai được. Mà cái 
gì đã trở thành truyền thống rồi thì người ta khó thay 
đổi lắm, nhất là những gì mà người ta đã chấp nhận lâu 
đời rồi. 

Ông Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao cáo từ về trước vì 
có tiệc khác và chúng tôi cũng như một số vị Bộ Trưởng 
khác thì còn ở lại lâu hơn, để cuối cùng rồi cũng phải ra 
về với bao niềm vui. Vì mỗi người đã trao đổi với nhau về 
một câu chuyện có ý nghĩa nào đó. 

Buổi tiệc hôm đó do chính phủ khoản đãi nên các 
thực khách toàn là những người đại diện cho dân. Tuy 
không đông lắm, nhưng hầu như những nhân vật quan 
trọng tôi đều đã gặp qua. Mọi người ra về để dỗ một giấc 
ngủ ngon, vì ngày mai còn phải đi một chuyến xa hơn 
như thế nữa. 


130 


Chương VŨ 
Viéng thăm Tri Viện 


hế là tôi đã thoát được những câu chuyện đối 

đãi và ngoại giao rồi. Toàn là những câu rất 
hay, rất nặng ký, nhưng đồng thời cũng rất có giá trị. Kỳ 
này đi Bhutan có lẽ tôi là người mệt nhất. Vì phải ngoại 
giao cho bao nhiêu chuyện. Do vậy ngày 26 tháng 4 cả 
phái đoàn lên xe đi Dodena, cách Thimphu chừng 30 cây 
số, là ai nấy cũng vui rồi. 

Đường đi gập ghềnh, thỉnh thoảng chúng tôi phải 
dừng lại để nghỉ. Đi đến một chỗ đẹp, chúng tôi hỏi người 
tài xế đó là nơi nào? Anh ta bảo rằng đó là nơi ở của 
Thái Hậu, mẹ Vua. Chung quanh có nước chảy thông 
reo, trông thật hữu tình. Đúng là chỉ có Vua mới được 
thế. Cho nên Thượng Tọa Thích Trí Minh, trụ trì chùa 
Khuông Việt tại Na Ủy, lúc nào cũng muốn làm Vua, có 
lẽ lý do là vậy. 


Đường lên Tu Viện Tango hôm đó sao mà xa diệu 
vợi. Kẻ đi trước người đi sau, nhưng phải mất cả 2 tiếng 
đồng hồ chúng tôi mới lên đến đỉnh núi. Dọc đường biết 
bao cảnh đẹp như hoa rừng và lắng nghe tiếng hót của 
chim muông. Xa xa thấy mây trời sà thấp xuống như 
đón khách trần ai nhẹ gót vân du, nhưng có lẽ thân tứ 
đại còn nặng nề quá nên chưa có ai theo mây về nơi 
thượng giới. 


131 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Xe của Bộ Ngoại Giao Bhutan uới cán cờ cuốn lại. 


Đến gần đỉnh thì Rattay, người Đức, cảm thấy ngộp 
thở, cũng chỉ vì áp suất không khí còn lại trên 3.000 mét 
chỉ còn thoang thoảng mà thôi. Thế mà nơi đây đã đang 
và sẽ có không biết bao nhiêu con người tu luyện. 


Khi phái đoàn chúng tôi vào cổng thì thấy 2 bên khói 
thông xông nghi ngút. Được biết rằng truyền thống này 
có tự ngàn xưa và chỉ dùng để đón những bậc Đại Sư tôn 
quý. Chùa này có tất cả 150 vị đang tu học, hầu hết là 
cấp bậc Đại Học. Nơi này cũng là nơi của Thầy Gap và 
Thầy Dorji đang ở. Hôm ấy tuy Sư phụ của quý Thầy ấy 
không có ở chùa, nhưng việc tiếp đón rất chu đáo. 


Đầu tiên chúng tôi vào phòng khách dùng trà cũng 
như cúng dường Tu Viện. Ở đây có 2 phần để cúng dường. 


132 


CHƯƠNG VI. VIẾNG THĂM TU VIỆN 


Một phần cúng cho chùa và phần còn lại phổ đồng cúng 
dường. Nghĩa là 150 vị không kể lớn nhỏ. Mỗi vị nhận 30 
Nu ở đây. Số tiền không lớn, nhưng đó là tấm lòng của 
tôi và đoàn. 

Sau một hồi kẻng, 150 vị Tăng lên hết chánh điện 
tụng kinh cầu nguyện chúc phúc cho phái đoàn. Trong 
khi tụng kinh, Thầy Dorji mang đi phát cho mỗi vị 30 
Nu như thế. Sau thời kinh thì việc cấp phát cũng xong. 
Chúng tôi lần lượt tụng kinh Bát Nhã bằng tiếng Việt 
và tiếng Đức. Tu Viện này rất xưa nên cấm chụp hình. 
Do vậy mà chương này nếu quý vị để ý sẽ thấy hầu như 
không có một hình nào về Chùa Viện cả. 


Thời kinh vừa chấm dứt, vị Sư trụ trì dẫn chúng tôi 
vào bên trong Phật điện để đảnh lễ xá-lợi Phật. Ở đây còn 
quá nhiều tượng Phật cổ 
và những ngà voi cũng rất 
lớn. Đoạn đến một miếng 
đá có dấu chân người, vị Sư 
8 trụ trì bảo rằng đây là dấu 

chân của vị khai sơn cách 
| đây 350 năm về trước và 
hiện tại vị Tulku đó đang ở 
đây. Chính bàn chân của vị 
tái sanh này để vừa vẹn và 
— | những đường chỉ chân rất 
-.- | giống nhau. 


Nghe vậy tôi như mở 
-| tấm lòng nên buột miệng 
thưa liền với vị Sư trụ trì 





Chăặng nghỉ dọc đường 


133 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


rằng chúng tôi có được đảnh lễ vị Tulku ấy không? VỊ 
Sư trụ trì trả lời rằng phải đi hỏi Ngài trước, nếu Ngài 
bằng lòng. Thông thường thì mỗi tuần vào ngày thứ bảy 
Ngài có gặp Phật Tử, nhưng bình thường thì không. 
Hôm đó chúng tôi đi ngày Thứ Năm, nên ít có hy vọng. 
Tuy nhiên sau một hồi chuẩn bị, vị Sư trụ trì trở ra bảo 
rằng vị Tulku này bằng lòng tiếp phái đoàn. Chúng tôi 
rất mừng vui. 


Tương truyền rằng 350 năm về trước vị Tulku này 
đã thành lập nên Tu Viện và sau đó Ngài viên tịch. Thời 
gian cứ thế mà trôi. Vị này đã tái sanh qua nhiều lần và 
lần này sanh ra trong một gia đình bình dân tại miền 
Đông Bhutan, cách đây khoảng 300 cây số, nhưng khi 
lên 5 tuổi lúc nào Ngài cũng đòi về lại Tu Viện xưa. Do 
vậy các vị Trưởng Lão mới gạn hỏi Ngài và đã trả lời rất 
rõ ràng là trong 100 gian phòng của Tu Viện ấy nơi đó có 
thờ gì, kiến trúc theo kiểu gì Ngài đều mô tả rõ, mặc dầu 
mới 5 tuổi và Ngài chưa đến đó bao giờ. Không những 
thế mà bàn chân của Ngài trong hiện tại để vừa vẹn với 
bàn chân của vị Đại Sư đã khai sơn chùa này hơn 350 
năm về trước. Thật là hy hữu, hy hữu. Cho nên cả Tu 
Viện mới tôn Ngài lên ở ngôi vị Tulku. Nghĩa là một vị 
Lama tái sanh. Năm nay thì Ngài đã 7 tuổi. Trông nét 
mặt Ngài rất hiền từ và thông minh rực sáng. Phái đoàn 
chúng tôi chung tiền cùng nhau để cúng dường và đặc 
biệt là chocolat, vì Ngài còn nhỏ mà, vẫn là đứa trẻ với 
thân vật lý 7 tuổi, nhưng trí tuệ thì siêu phàm. Sau này 
khi gặp ông Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa ở dưới chân núi, ông 
ta cũng nói rằng: Đây là một vị Tulku đặc biệt. 


Đầu tiên Ngài nói một số lời đã được dặn trước, trông 


134 


CHƯƠNG VI. VIẾNG THĂM TU VIỆN 


có vẻ hơi khổ sở, nhất là nói tiếng địa danh Hannover. 
Ngài thỉnh thoảng ngồi yên nhìn hết người này tới người 
khác. Trong khi đó Thượng Tọa Quảng Bình nghĩ rằng 
nếu Ngài giỏi thì điểm mặt từng người để nói quá khứ vị 
lai đi. Lúc ấy chắc Thầy phải lạy sát đất. Mặc dầu điều 
ấy không xảy ra, nhưng mọi người cũng đã đưa đầu cho 
Ngài sờ tay lên để làm lễ chúc phúc. 


Quà tặng của Ngài cho phái đoàn là một số bản kinh 
bằng tiếng Bhutan. Ngoài ra một số người cũng muốn 
nghe một cái gì đó từ Ngài nên còn nán lại lâu hơn. Tuy 
nhiên sự kiện ấy không xảy ra hôm đó. Có lẽ trí tuệ của 
Ngài và sự hiểu biết kia mới còn giới hạn nơi xứ Bhutan 
chứ chưa ra ngoài biên giới ấy. Dầu sao đi nữa truyền 
thống tái sanh này vẫn là một điều hay, nhằm nhắc nhở 
cho mọi người biết rằng việc chết chưa phải là hết, mà 
sau sự chết kia còn không biết bao nhiêu sự sống nữa. 
Đó là điều kỳ diệu trong nhiều điều kỳ diệu khác vậy. 

Phái đoàn từ giã vị trụ trì cũng như chư Tăng để 
xuống núi. Vì còn phải dùng trưa tại một công viên công 
cộng nữa. Đường đi xuống núi thì rất nhanh. Hôm ấy 
có mưa hoa cúng dường, như để nhắc nhỏ cho chúng tôi 
biết rằng hôm ấy cũng là một đại sự nhân duyên vậy. 

Xuống cho đến khỏi núi là một giờ chiều rồi. Do 
vậy tất cả phái đoàn đều phải dừng chân để dùng cơm. 
Khung cảnh thiên nhiên ở đây rất đẹp. Vì lẽ có núi cao 
và có sông, có thác, có ghềnh. Tuy nước rất lạnh nhưng 
nghe đâu cũng có người tắm nơi ấy. Chúng tôi đang ngồi 
chờ chuẩn bị dùng trưa thì ông Bộ Trưởng Văn Hóa từ 
trên núi, nơi tu kín của các vị Đại Sư đi xuống và ông ta 


135 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


VU 


.ˆ 





Picnic ngoài trời 


báo tin rằng chờ lâu quá không thấy phái đoàn lên, nên 
ông ta lại phải xuống núi. Ông ta đâu có biết rằng chúng 
tôi là những người sanh ra ở đồng bằng và nơi biển cả 
ở độ thấp làm sao leo núi thoăn thoắt như những người 
bản xứ được. Cho nên mới chậm là thế. Nếu ông ta tính 
trừ hao cho phái đoàn chúng tôi thì đỡ biết mấy. 


Bữa cơm đã được chuẩn bị sẵn từ lâu nên có hơi nguội 
lạnh. Tuy nhiên lòng người chủ nhà thì lúc nào cũng 
nồng nàn, nên chúng tôi phải cố gắng dùng nhiều cho họ 
vui. Mặc dầu có một số thức ăn không hợp khẩu vị mấy. 

Sau khi dùng cơm xong thì chia ra làm 2 toán. Một 
toán trở về lại khách sạn để nghỉ ngơi. Vì leo tiếp tục lên 
núi không nổi nữa, trong toán này có tôi. Còn toán khác 
tiếp tục leo núi, trong đó có Hạnh Hảo. Đây là một dòng 


136 


CHƯƠNG VI. VIẾNG THĂM TU VIỆN 


tu kín mà Hạnh Hảo cố tìm gặp để trình giải một số công 
việc đã làm được. 

Từ dưới đất nhìn lên trên núi cao thấy những cái cốc 
của những vị ẩn tu trông giống như những cái tổ yến 
nằm ép mình vào hang đá. Nghe đâu ở đây các vị Sư 
không tiếp xúc với trần thế trong chừng 3 năm 3 tháng 3 
ngày. Sau khi xả thất mới gặp gõ nói chuyện và có người 
lại vào thất tiếp. Vì trong thất an lạc hơn và vui hơn với 
niềm vui đạo hạnh. Còn ở ngoài trần thế dù vui nhưng 
đối với những vị này nội tâm bị cào xé từng hồi. Trên núi 
cao kia có độ 50 cái am như thế. Tôi không hiểu bằng 
cách nào mà họ có thể xây trên những triển núi cheo leo 
như thế được. Đúng là lánh đời như không còn chỗ nào 
lánh được nữa. Ở đây có lẽ chỉ làm bạn với gió mây, với 
trăng với sao chứ chẳng còn gì nữa. Nhưng nếu ai đó đã 
quyết chí thì có ngày ánh sáng chơn lý sẽ tỏ ngộ. 





Dùng cơm nigoài trời tại Dodena 


137 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Sau khi phái đoàn leo núi trở về lại khách sạn có kể 
cho tôi nghe rằng núi này còn cao hơn núi trước nữa và 
đặc biệt là rất khó đi. Nếu mà tôi có đi chắc có lẽ cũng 
chùn bước. Và hình như tôi cũng bắt đầu đau tim, hay 
cũng đã cảm nhận rằng với cái tuổi 53 này mình không 
còn trẻ trung như ngày xưa nữa. Nghe đâu vị Đại Sư 
trưởng môn phái dòng tu kín ấy cũng không tiếp phái 
đoàn còn lại vì biết rằng Trưởng phái đoàn bên này là 
tôi không có mặt. Tôi xin sám hối với Đại Sư. Vì lẽ hôm 
ấy không thể nào tiếp tục đi nổi nữa. Mặc dầu thế Ngài 
đã cho phái đoàn của chúng tôi nhiều tấm Thangkha 
và nhiều kinh điển giá trị. Có một số bài kinh đã được 
chính Ngài trì chú rất nhiều lần. Do vậy mà phái đoàn 
ai cũng muốn thỉnh một bài kinh như thế để được sức 
gia trì. Chỉ có Hạnh Hảo là hơi thất vọng, vì không gặp 





Ban dân ca đêm lửa trại 


158 


CHƯƠNG VI. VIẾNG THĂM TU VIỆN 


được Đại Sư, nhưng rồi đâu cũng vào đấy cả. Tu Viện đó 
gọi là Tu Viện Cheri mà quy luật ở đây rất nghiêm khắc, 
nên nghe đến Tu Viện này ai cũng biết cả. Nghe đâu 
năm 199 có một vị Sư người Việt Nam từ Hawall sang 
cũng đã thăm viếng Tu Viện này. 


Đêm hôm đó tại một khung cảnh thiên nhiên, chính 
phủ Hoàng gia đã tổ chức một đêm lửa trại cho chúng 
tôi, có các vị Bộ Trưởng đến tham dự. Không khí thật vui 
nhộn khi lửa được đốt lên lại có nhiều người nhảy múa. 
Dưới ánh sáng chập chờn của đêm thanh cảnh vắng ấy, 
tôi liên tưởng đến quê tôi vào những thuở xa xưa khi 
mùa gặt đến và trai gái dân làng tụ tập ở một nơi công 
cộng để đập lúa và hát hò. 


Chúng tôi được chia nhau ra từng nhóm nhỏ. Cứ một 
người Việt hoặc một người Đức là mấy người Bhutan để 
nói cho nhau nghe và nghe nhau nói thật nhiều đề tài. 
Những al còn trai trẻ thì hòa chung cùng cái vui của 
tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng phách gõ nhịp để 
múa hát chung quanh đống củi mà lửa đã cháy lên cao 
sưởi ấm biết bao nhiêu tâm hồn của người xa xứ. 


Lửa cháy cao rồi cũng đến lúc lửa phải tàn. Mọi người 
cảm thấy thấm lạnh nên có kẻ vào lều ngồi uống trà nói 
chuyện hoặc vào bên trong nhà hàng thì ấm cúng hơn. 
Tôi ngồi đó như giữa ba quân tướng sĩ của trận tiền mà 
sự vô thường của ánh lửa và củi kia khiến tôi suy nghĩ 
về sự thịnh suy của cuộc thế. Tất cả chúng ta cũng chỉ 
như gió, như mây, như đất, như nước, như củi, như lửa 
chứ có khác gì đâu. Vì mới đầu hôm cả một đống củi cao 
ngất, sau ánh lửa làm mồi đầu tiên được châm vào thì 


139 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Lửa đã cháu cao 


tất cả củi đều bị đốt. Chúng đã thành than. Lửa đang trở 
về trạng thái uyên nguyên của nó. Như vậy là mất hay 
còn? Có thể nói rằng không mất mà cũng không còn, vì 
trong củi sẵn có lửa và lửa ẩn tàng nơi củi ấy. Nếu ta cọ 
xát mạnh, lửa sẽ xẹt ra, nhưng củi sau khi cháy thì đi về 
đâu? Dĩ nhiên là không hề mất hẳn, chỉ hóa thành tro 
rồi sẽ ngấm sâu vào lòng đất, thành phân bón để nuôi 
dưỡng cỏ cây, rồi một ngày nào đó cây lớn lên người ta lại 
đốn về làm củi, rồi trăm kiếp luân hồi về sau củi cũng sẽ 
là mổi của lửa để đốt lên những buổi lửa trại như hôm 
nay. Chỉ có thế thôi. Và vòng luân hồi sanh tử của con 
người cũng là thế. 


Đau đó chúng tôi vào bên trong cùng ông Bộ Trưởng 
Bộ Văn Hóa. Tôi đã nói câu của Phật đã dạy rằng: “Ta là 
Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành.” Nhân cơ 


140 


CHƯƠNG VI. VIẾNG THĂM TU VIỆN 


hội đó ông liền giảng nghĩa chữ Tathagatha (Như La) 
một hồi lâu để chứng tỏ về sở học cũng như sự nghiên 
cứu của mình. Theo ông thì chữ gatha có nghĩa là giác 
ngộ, nhưng mà giác cái gì thì đố ai mà biết. Còn Tatha 
là kẻ hay người, nhưng người nào? Người đã đủ nhân 
duyên với Phật Pháp, làm tròn đầy những hạnh nguyện 
lợi tha thì mới thành được. Còn bao nhiêu chúng sanh 
khác mới bắt đầu tu làm sao có thể thành? 


Hạnh Hảo nghe đến đó thì không chấp nhận. Vì thầy 
này đệ tử của tôi muốn thành Phật ngay trong kiếp này. 
Nhưng điều ấy tôi cũng bảo là không đúng. Vì trong 
kinh điển Phật Giáo chưa có nơi nào nói có một người 
Đức thành Phật trong hiện thế cả. Mà nhất là giáo lý 
của Đức Thích Ca Như Lai còn tồn tại trong đời này thì 
làm sao có thể có việc hy hữu đó được. Kỳ này Hạnh Hảo 





Cùng ông Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa luận đàm 0ê Phật Pháp. 


141 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


quyết chí làm Phật nên mới vào Hy Mã Lạp Sơn, mà thật 
ra trong núi cao ấy không có Phật. Vì đã bao phen tìm 
kiếm nhưng Hạnh Hảo đâu có thấy gì. Không biết bây 
giờ Hạnh Hảo đã tin chắc thật điều ấy chưa, chứ lúc còn 
hăng say mà nói điều đó quả là một chướng nạn. Nhưng 
sự luận bàn hôm nay với một số quan chức của Hoàng 
Gia, Hạnh Hảo sẽ rõ thêm một vấn đề là sự thành Phật 
còn xa lắm. Tôi bảo ít nhất là 2 triệu năm nữa mới có 
một người Đức thành Phật. Mặc dầu Đức Phật nói rằng 
ai cũng có thể thành Phật cả. 


Việc luận bàn nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Có khi 
căng thẳng, có lúc vui tươi. Có khi cũng đi đến một kết 
luận, mà nhiều lúc cũng chỉ là một câu hỏi còn để trống 
và chẳng bao giờ có một mẫu số chung để trả lời được cả. 
Vì vô biên thế giới đâu có thế giới nào tận cùng, ngay cả 
thế giới của chư Phật đang giáo hóa. 

Đêm hôm đó chúng tôi đã ngủ một giấc an lành để 
chuẩn bị cho một ngày mai có một chuyến đi còn xa xôi 
diệu vợi hơn nữa. 


142 


0mrrơng WH. 
Nhuic ttân Bò Tát 0à có cunig 


gày 27 tháng 4 năm 2001, trước khi đi về 

chốn cố cung, phái đoàn được hướng dẫn bởi 
anh Kunzang và 2 thầy Bhutan đi thăm nhục thân Bồ Tát 
trong chốn Hoàng Cung. Nơi này gọi là Tashichhodzong. 
Chữ Dzong đứng sau cùng theo nghĩa tiếng Bhutan là 
Tu Viện. Tu Viện này nằm ngay chỗ Vua và các vị Bộ 
Trưởng làm việc. 


Chúng tôi leo lên những từng gác có cầu thang dựng 
đứng để vào chánh điện. Sau khi vào chánh điện lễ Phật 
thì mọi người được hướng dẫn vào nơi Tổ Sư Đường để 
tụng kinh, dâng lễ và nhận nước gia trì. Có kẻ thì uống, 
có người thì xoa lên đầu. Chúng tôi được biết rằng vị Đại 
Sư này sau khi thị tịch, xác thân không bị rữa thối, cho 
nên Vua Chúa và quan lại cũng như nhân dân mới mang 
vào đây thờ và kính trọng Ngài như là một vị Thánh 
hiển linh. 


Điều này cũng dễ hiểu thôi. Vì những bậc Đại Sư sau 
khi thị tịch thường hay để lại một cái gì đó cho hậu thế 


143 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


chiêm ngưỡng và từ đó phát khởi lòng tin. Ví dụ như Đức 
Phật, các vị Bồ Tát, các vị A La Hán để lại Xá Lợi. Không 
những chỉ ở Ân Độ mà ở Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, 
Việt Nam cũng đều như thế. 


Tại Việt Nam chúng ta, nơi Chùa Đậu thuộc tỉnh 
Hà Tây cách Hà Nội 24 cây số về phía Nam, hiện có tôn 
trí nhục thân của 2 vị thiền sư là Vũ Khắc Minh (pháp 
danh Đạo Chân) và Vũ Khắc Trường (pháp danh Đạo 
Tâm). Hai vị này là hai chú cháu cùng tu tại một chùa 
và cùng chứng đạo cách đây 300 năm về trước. Chùa này 
được xây dựng từ thời nhà Lý, thế kỷ 11. Ban đầu có tên 
là Thành Đạo Tự và trải qua nhiều giai đoạn lịch sử tên 
chùa lần lượt thay đổi như sau: Pháp Vũ Tự, Chùa Vua, 
Chùa Bà, Chùa Đậu. Chùa này hiện đang trùng tu. Nếu 
quý Phật Tử nào có cơ duyên về thăm quê, nên đến đây 
để đảnh lễ nhục thân của 2 vị Bồ Tát này. Chứng tỏ rằng 
Việt Nam chúng ta cũng có vị tu chứng, chứ không nhất 
thiết phải là Tây Tạng hay Trung Hoa. 


Tại thôn Thiều Quang thuộc tỉnh Quảng Đông, nơi 
Nam Hoa Thiền Tự hiện còn thờ nhục thân của 3 vị Bồ 
Tát. Đó là Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài Đan Điền và 
Ngài Hám Sơn. Tất cả những chơn thân này đã trải qua 
trên dưới 1.000 năm rồi, nhưng thân thể vẫn còn ngồi 
kiết già nguyên vẹn như thế. 

Đúng là bất khả tư nghì. Chỉ có pháp Phật mới giải 
thích được, chứ ngoài ra thì không có một hiện tượng gì 
của thế gian mà giải thích nổi. Nhưng một điều cũng 
không kém phần quan trọng mà chúng ta nên hiểu rằng 
tất cả mọi pháp đều bất định. Có nghĩa là không có gì 


144 


CHƯƠNG VII. NHỤC THÂN BỒ TÁT VÀ CỐ CUNG 


chắc thật cả. Hôm nay là như thế mà ngày mai lại thay 
đổi. Hôm nay tốt, ngày mai xấu hoặc ngược lại. Có kẻ 
hôm qua là sát nhân, nhưng hôm nay sau khi hối hận 
ăn năn là Bồ Tát. 

Cho nên chúng sanh và Bồ Tát không khác nhau 
là vậy. Đừng kẹt vào nhị nguyên và sự chấp trước thì 
chúng ta sống thoải mái vô cùng. Còn ai đó nếu không 
hiểu giáo lý của Đạo Phật cứ chạy theo hình bắt bóng thì 
không bao giờ có được. 

Mới đây chúng tôi có dịp đi Ý để làm lễ và thuyết 
giảng tại Niệm Phật Đường Viên Ý, quý đạo hữu có dẫn 
chúng tôi đến nhà thờ St. Antonio tại Padova. Nơi đây 
còn tàng trữ cái lưỡi và quai hàm của Thánh Antomio. 
Mặc dầu Thánh đã mất cách đây mấy trăm năm rồi. Đây 
không phải là một hiện tượng lạ mà tôn giáo nào cũng có 
cả, chứ không phải chỉ Phật Giáo mới có. Quý vị nào ở Ý 
hay ở các quốc gia khác, nếu có cơ hội, nên đến Padova 
để xem những hình thức Xá Lợi của Đạo Thiên Chúa. 


Thượng Tọa Quảng Bình, tôi và Thầy Đồng Văn cũng 
đã đến thành phố Firenze tại Ý và vào trong nhà thờ, nơi 
mà ông Gallilé đã phát minh ra rằng quả đất hình tròn 
chứ chẳng phải hình vuông và quả đất xoay xung quanh 
mặt trời chứ không phải ngược lại như Thánh Kinh đã 
nói. Sau đó Tòa Án La Mã đã kết án và bảo ông phải 
nói lại cho giống Thánh Kinh, nhưng ông đã không làm 
điều đó và trước khi bị chết, ông vẫn nói những điều như 
ông đã phát minh. Ngày nay La Mã vẫn còn và những 
sự thật vẫn còn. Ai muốn nghiên cứu lịch sử thì hãy đọc 
sách hoặc đến tận chỗ để xem thì có lẽ tận tường hơn, 


145 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Cố Cung 0uà bây giờ là Tu Viện Punakha Dzong 


nhưng một điều căn bản mà chúng ta phải hiểu là không 
có gì nhất định cả. Vì mọi vật đang thay đổi, nên pháp 
cũng phải thay đổi vậy thôi. 


Sau khi thăm nhục thân Bồ Tát tại Tashichhodzong, 
phái đoàn chúng tôi về lại khách sạn và chuẩn bị hành 
lý để đi Punakha và sẽ không về lại đây nữa. Đường đi 
từ Thimphu đến Punakha không xa mấy, cách Thimphu 
về hướng đông độ chừng 77 cây số, nhưng xe chạy qua 
đèo, quanh đi quần lại phải mất đến 4 tiếng đồng hồ. 
Punakha nằm cạnh con sông Mo Chhu (sông mẹ) và Pho 
Chhu (sông cha). 


Trên đường đi, chúng tôi nhìn ngắm hai bên thật 
thỏa chí. AI mệt thì nghỉ và thỉnh thoảng cũng có những 
cánh đồng xanh đây đó, có bầy chim hay bầy quạ bay 


146 


CHƯƠNG VII. NHỤC THÂN BỒ TÁT VÀ CỐ CUNG 


ngang vỗ cánh kêu lên thất thanh mấy tiếng như nhắc 
nhở mọi người là đừng quên ngắm cảnh đẹp thiên nhiên. 


Anh tài xế xe nhỏ đưa chúng tôi đến khách sạn trước, 
nhưng chúng tôi được biết là vị Thị Trưởng thành phố 
Punakha đang chờ cùng vị Đại Sư Giám Viện. Do vậy, 
tôi hối anh tài xế là nên đưa chúng tôi đến Tu Viện 
Punakha gấp. Mà thật thế, khi xe nhỏ chúng tôi đến thì 
xe bus đưa đoàn của chúng tôi cũng vừa đến. Lúc đến 
đây a1 cũng mệt, nhưng nhìn chung quanh Tu Viện rất 
đẹp, nhất là những hàng cây trổ bông màu tím vây kín 
cố cung. Hai bên Tu Viện là 2 con sông với dòng nước êm 
à đang lững lờ trôi. Quả là một phong cảnh rất hữu tình. 


Ở đây xin nhắc qua một chút lịch sử của Punakha 
Dzong. Tu viện này là một tu viện quan trọng đứng hàng 
thứ 2 của Bhutan. Nhiều năm về trước cho đến đời vua 
thứ 2 thì nơi đây là thủ đô của chính phủ. Việc kiến tạo 
Punakha được Guru Rinpoche mô tả như sau: “... Có một 
người tên là Namgyal muốn đến một ngọn đồi và thấy 
đó như là một con voi.” Sau đó Shabdrung đến Punakha 
và thấy rằng đây là một nơi như con voi đang nằm ngủ, 
nằm yên 2 bên con sông Mo Chhu và Pho Chhu. Đây là 
nơi nên xây một tu viện. 


Tu viện này được bắt đầu xây năm 1637 và hoàn 
thành vào những năm sau đó. Tên đầu tiên là Druk 
Punythang Dechhen Phodrang có nghĩa là Cung điện 
Đại Hỷÿ. Sau đó thì bị Tây Tạng chiếm đóng vào năm 
1639. Chiến tranh cũng đã làm hư hại rất nhiều. Tăng 
Đĩ Shabdrung thành lập tu viện này với 600 vị. Khi thủ 
đô dời về Thimphu thì Punakha vẫn được xem như cung 


147 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


điện mùa đông với sự có mặt của chư Tăng đại biểu. 
Tu viện cũng là trụ sở của chính phủ. Khi Punakha còn 
là thủ đô thì Vua Jigme Dorji Wangchuck cũng đã tập 
trung các đại biểu về đây dự hội nghị vào năm 1952. 


Tu viện Punakha Dzong này có chiều dài 180 mét, 
ngang 72 mét, có độ cao của 6 tầng lầu. Tháp chuông 
bằng vàng được xây dựng vào năm 1676 bởi Punakha 
Dzong Gyaltsen Tenzin Rabgye. Một cây cầu được 
xây qua giữa 2 sông, bắt ngang qua tu viện, được xây 
năm 1720 đến 1730 thì hoàn thành. Ngài Shabdrung 
Ngawang Namgyal đã viên tịch nơi đây và nhục thân 
của Ngài cũng đang tôn trí tại Machey Lhakhang trong 
tu viện này. Không phải ai cũng có thể vào đây và có thể 
mở cửa được. Ngoài 2 Lạt Ma Machin Zimpon và Machin 
Simpon thì chỉ có nhà Vua và vị Je Khenpo mới có thể 





”. Ì — 


Cừng uới 0‡ Thị Trưởng thành phố Punakha 
oà các 0ị Dân Biểu địa phương 


148 


CHƯƠNG VII. NHỤC THÂN BỒ TÁT VÀ CỐ CUNG 


vào phòng này. Cả 2 vị này vào đây để cầu nguyện trước 
khi họ lâm triều. 


Đầu tiên thì vị Thị Trưởng thành phố Punakha tên 
là Drabi Lopen tiếp chúng tôi khi mới xuống xe. Hôm ấy 
ông ta mặc đại lễ phục của triều đình, có gươm báu đeo 
bên mình, theo sau là quân lính hầu, cũng như đứng 
chào chúng tôi ở tư thế là một quốc khách. Vị Thị Trưởng 
nói tiếng Anh rất lưu loát. Đường lên tu viện có 3 ngõ. 
Ngõ giữa chỉ dành cho Vua và các bậc Đại Sư đi. Hôm đó 
tôi được hân hạnh đi con đường này. Đường 2 bên dùng 
cho quan và dân đi, và phái đoàn đã đi con đường đó. 


Đường nào thật ra cũng dẫn đến một đích duy nhất 
thôi, nhưng ngày xưa thì có phân chia ra như thế, chứ 
bây giờ đã dân chủ nhiều rồi, không còn phân biệt nặng 
nề giữa vua và dân cũng như giữa người lãnh đạo và thân 
tộc nữa. Mới đây nước Đức có một điều đặc biệt mà truyền 
hình nhà nước vẫn thường hay lưu tâm chiếu đi chiếu lại 
nhiều lần như sau: 


Đau khi ông Schroder lên làm Thủ Tướng nước Đức, 
ông ta muốn tìm lại người cha đã mất tích sau Đệ nhị Thế 
chiến và cuối cùng thì nhân lễ Phục Sinh năm 2001 người 
ta đã tìm ra tông tích là mồ mả của cha ông Thủ Tướng 
hiện chôn tại một vùng nhỏ ở Tiệp Khắc và gia đình còn 
lại là mẹ già, em trai và chị gái đang sống tại Thổ Nhĩ 
Kỳ. Bây giờ thì họ nhìn lại nhau, chứ ngày trước không 
biết vì lý do gì mà gia đình bỏ ông Thủ Tướng sống một 
mình nơi nước Đức, còn mọi người thì lưu lạc sang Đông 
Âu. Câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Có lẽ lý do chiến 
tranh là chính, nhưng cũng có thể vì đông con quá nuôi 


149 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


không nổi cho nên gia đình đẩy ông đi xa để tự sống. Thế 
rồi ông từng làm đủ thứ nghề, từ nghề đồ gốm cho đến 
đi bỏ báo và tự học từ nhỏ đến lớn. Đến khi học Đại Học 
thì cực hơn, ban ngày đi làm và ban đêm đi học để cuối 
cùng tốt nghiệp Tiến Sĩ và ông cũng đã tham gia chính trị 
để leo lên đến tột đỉnh của quyền uy. Trước khi làm Thủ 
Tướng của nước Đức, ông là Thủ Tướng của Tiểu Bang 
Niedersachsen thuộc Đảng SPD đang cầm quyền. 


Thế rồi mùa tranh cử năm 1998 vừa qua, SPD đã 
thắng và ông ra tranh cử chức Thủ Tướng cũng thành 
công. Riêng nói về cuộc đời của ông thì quá khổ sở, có 
3 hay 4 đời vợ, nhưng bà nào cũng có vấn đề rồi ly dị. 
Lương của ông phải phân chia cho nhiều bà nên chẳng 
còn lại là bao nhiêu. Bây giờ sau khi làm Thủ Tướng ông 
đã tìm lại cội nguồn và gặp lại tất cả. Những bà chị và 
em của ông nói tiếng Thổ rất rành và khi mặc đồ Thổ 
thì người ta không thể phân biệt được là người Thổ hay 
người Đức nữa. Em ông làm thợ ống cống. Chị ông làm 
trong các tiệm tạp hóa vẫn bình thường như mọi người. 
Chỉ có điều là tên họ của họ đã đổi khác và họ vẫn còn 
nói được tiếng Đức rất rành. Nếu là người Việt Nam mà 
làm lớn như thế thì cả họ được nhờ rồi, chứ nói gì đến 
anh em trong gia đình. 


Khi phỏng vấn bà chị của ông Thủ Tướng thì bà cho 
biết rằng tôi rất vui khi em tôi làm Thủ Tướng, nhưng 
khi tôi đến thăm em tôi thì không phải tôi thăm Thủ 
Tướng mà tôi thăm đứa em bé nhỏ của tôi tự thuở nào. 
Đúng là một câu trả lời tuyệt mỹ vậy. Đa phần khi người 
ta “giàu thì bỏ bạn, sang thì bỏ vợ”, nhưng ở trong trường 
hợp này chúng ta có nhiều bài học để rút tỉa ra lắm. 


150 


CHƯƠNG VII. NHỤC THÂN BỒ TÁT VÀ CỐ CUNG 





Trước Tu Viện Punakha Dzone) 


Thứ nhất, không phải “thời thế tạo ra anh hùng” mà 
chính khả năng của ông Schroder tự vươn lên trong cuộc 
sống và tự tin ở chính mình nên mới được như ngày hôm 
nay, trong khi chị em ông vẫn là những người dân lao 
động rất bình thường và vẫn bị thất nghiệp như bao 
nhiêu người khác. 

Thứ hai là xã hội dân chủ không có sự bao che, bè 
phái hay gia đình trị. Nghĩa là bổn phận của ai nấy làm. 
Điều này khác hẳn với các chế độ vua chúa ngày xưa và 
các chế độ độc tài hay cộng sản ngày nay. 

Khi chúng tôi vào trong Tu Viện thì mới thấy cái 
hùng vĩ của cố cung này. Đi đâu cũng thấy lính hầu và 
cột nhà, cột chùa, cột cung điện, tất cả đều được bao bọc 
bởi vàng lá có chạm hình rồng nổi. Khi chúng tôi lên đến 


151 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





tầng trên cùng thì gặp vị Đại Sư Dasho Dzongda, giống 
như là Tu Viện Trưởng của Tu Viện này. 


Được biết tại đây có 350 tu sĩ đang tu học, nên Sư Bà 
Bảo Quang, Ni Sư Diệu Phước và một số Phật Tử khác 
hùn tiền lại để cúng dường một cách phổ đồng mỗi vị 30 
Nu. 


Chúng tôi cũng được biết là chùa đang chuẩn bị đốt 
nến để chuẩn bị cho pháp hội Di Đà, nên mọi người đều 
chung tiền để hỗ trợ công việc Phật sự ấy. Khi quý vị 
đảnh lễ, tôi có giới thiệu về truyền thống Ni bộ Việt Nam 
cũng như những Phật Tử đi cùng cho Đại Sư nghe. Nghe 
xong, Đại Sư có cho mỗi người một sợi chỉ và bảo rằng 
để hộ thân, khi đi xe bị tai nạn hay máy bay có sự cố thì 
chính những sợi chỉ gia trì này sẽ giúp bảo vệ mình. Lúc 
ấy chúng tôi chẳng để ý, mà dẫu cho có người để ý đến 


152 


CHƯƠNG VII. NHỤC THÂN BÓ TÁT VÀ CỐ CUNG 


nữa thì cũng nghĩ rằng mình đang ở trong hoàn cảnh tốt 
làm sao có những sự cố như thế được. 


Ở đời có nhiều việc mình không chờ đợi, nhưng nó 
vẫn đến để trả nghiệp. Hoặc ngược lại có nhiều việc mình 
chờ đợi mà nó vẫn không đến. Đó là duyên chưa thành 
thục, chín muổi vậy. Âu tất cả cũng là nhân duyên thôi. 
Giống như tôi đi Bhutan cũng là nhân duyên, mà tôi bị 
ở lại Bhutan mấy ngày cũng là việc bị nhân duyên chi 
phối mà thôi, chứ không có gì khác cả. 

Vì tu viện đang tu bổ nên chúng tôi không có chỗ lễ 
Phật nơi chánh điện. Tuy nhiên chúng tôi được chiêm 
ngưỡng cách tạo tượng của các nghệ nhân Bhutan cũng 
rất tài tình, không khác gì những nghệ nhân điêu luyện 
của Trung Quốc và Nhật Bản. Chính giữa chùa thờ 





Phái đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cố cung 


153 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


tượng Đức Phật, cao chừng 10 mét, hai bên thờ Ngài 
Liên Hoa Sanh và người có công thống nhất Bhutan. 
Hình dáng các vị này như là những dũng tướng nhưng 
rất mực từ bi. 

Ở giữa sân tu viện này có một cây bồ-đề rất lớn. Tôi 
không hiểu nổi là khí hậu ở đây rất lạnh mà sao vẫn 
trồng được cây này, trong khi ở xứ Đức, tôi trồng cây bồ- 
đề 20 năm nhưng vẫn còn nằm trong một chậu kiểng. 


Kể ra việc thực hiện sự giác ngộ, giữa Đông và Tây có 
nhiều điều khác nhau lắm. Cũng ví như ngày nay Phật 
Giáo đã tràn vào phương Tây, thôi thì đủ mode, đủ cỡ, 
đủ loại. Thật là trăm hoa đua nở. Đẹp chứ có sao đâu, 
nhưng thỉnh thoảng cũng có nhiều loài hoa mang theo 
những tai họa dị ứng cho kẻ khác. 


Người Tây Phương không nặng về hình thức tín 
ngưỡng đã đành, nhưng tin Phật Giáo chỉ duy nhất có 
Thiền Tông thôi thì quả rằng chưa đủ. Người ta nghĩ 
rằng Thiền có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng điều đó 
hắn không đúng. Vì Phật dạy có vô lượng pháp môn tu 
để đi đến giải thoát, chứ không phải chỉ duy nhất có một 
con đường độc nhất như thế. Hiện tại ở Đức có ít nhất 
là 450 tu viện, chùa, trung tâm Thiền học Phật Giáo 
và cũng đã có nhiều cư sĩ đi tu, trở thành tăng sĩ của 
các truyền thống Phật Giáo Nhật Bản, Đại Hàn, Trung 
Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Tây Tạng v.v... nhưng cũng 
có nhiều cư sĩ chuyên để diễn giảng Phật học cho các 
tầng lớp cư sĩ khác. 


Phái đoàn chúng tôi ra về mà lòng bâng khuâng nhớ 
nghĩ về quê hương, trong đó có bài thơ “Thăng Long 


154 


CHƯƠNG VII. NHỤC THÂN BỒ TÁT VÀ CỐ CUNG 


Thành Hoài Cổ” của Bà Huyện Thanh Quan chắc là 
ai cũng biết và nhất là bài “Cố đô giờ đã ra sao?” của 
Thượng Tọa Thích Tịnh Đức, thì trong lòng tôi sao mà 
xao xuyến lạ lùng. 


Đến đây cũng để học hỏi thêm rằng Phật Giáo tại 
xứ Bhutan này đã giúp cho quốc gia phát triển về chiều 
sâu của tỉnh thần, thật không có bút mực nào tả xiết. 
Nhờ Phật Giáo mà môi sinh mới được tôn trọng như thế. 
Nhờ Phật Giáo mà quê hương này mới được để ý đến và 
phải nói rằng nhờ những vị Vua là những Phật Tử thuần 
thành nên mới tôn trọng đức tin và thể hiện đức tin này 
vào con người cũng như sự vật, nên mới có thể thành tựu 
như vậy. 


Khi về khách sạn Zangto Pelri thì được biết rằng 
khách sạn này do vợ của ông Bộ Trưởng Văn Hóa đứng 
trông nom và khách sạn này xây theo phong cách Tây 
Phương nên rất thoáng mát cũng như sạch sẽ. 


Tối hôm đó tôi không ăn cơm nước được nữa, mà nằm 
liệt nơi giường. Có quý Thầy, Cô và Phật Tử đến thăm 
cũng như cạo gió. Hầu như lần nào tôi đi hành hương 
cũng đều bị như thế cả. Có lẽ vì đã gắng sức quá nhiều, 
nên đã không đủ lượng Vitamin C dự trữ trong người. 
Thế là thuốc và thuốc tới tấp bay vào phòng ở của tôi. 


A1 cũng lo vì tôi là Trưởng phái đoàn mà bị đau và 
phải ở lại nhiều ngày tại đây thì nguy lắm. Nhưng dù 
sao đi nữa khách sạn này cũng đẹp, nên chúng tôi đã 
yêu cầu được ở lại thêm một ngày nữa. Một phần để 
dưỡng sức và một phần để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của 
thiên nhiên tại đây. Nếu trong đoàn có Bác sĩ thì lúc ấy 


155 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


tôi đã đỡ rồi, nhưng lần này đi chẳng có Bác sĩ nào đi 
theo, nên tôi đành nằm đó để chờ cho khỏe lại. 


Sáng hôm sau khi mặt trời chiếu qua song cửa sổ thì 
tôi cũng đã bắt đầu thấy khỏe khoắn lại. Cố gắng lên 
dùng cháo và có gặp một số người Nhật tại đây. Dẫu sao 
đi nữa ngày hôm ấy là một ngày trọng đại, tôi không thể 
không đi được. 


156 


Chương VIIL 
Thé giới Tây Phương ực Lạc 


áng ngày 28 tháng 4 năm 2001 thì tôi bắt đầu 

khỏe lại và có thể lội bộ được. Do vậy mà tôi 
quyết tâm sẽ đi cùng đoàn, vì hôm ấy sẽ gặp hai vị quan 
trọng trong Hội Đồng Cố Vấn của nhà Vua. Cả hai vị đều 
là tăng sĩ. Một vị để tóc tu theo phái có gia đình và một 
vị khác sống độc thân và là Đương kim Phó Tăng Thống 
của Bhutan. 


Đường đi từ khách sạn Zangto Pelri đến Nyinzergang 
không khó lắm và cũng chẳng xa bao nhiêu. Độ chừng 15 
phút lái xe là đến, nhưng phái đoàn chúng tôi phải đi bộ 
lên núi mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Dọc đường 
tôi thấy hôm đó có họp chợ ngoài trời. Mọi người ở thôn 
quê đem tất cả những sản phẩm trồng được ra đây bán. 
Thế là cả đoàn người đi ngoại giao của chúng tôi đều 
vui mừng. Mọi người đua nhau xuống xe, kẻ chụp hình, 
người quay phim, người trả giá để mua một món hàng 
nào đó. Không khí thật là vui. Khi mua xong a1 cũng 
thử tính lại mấy đồng Đức Mã, thì giá cả chẳng là bao, 
rẻ hơn 10 lần so với ở Đức, nhưng có điều là cam không 
có nước, chuối chẳng ngọt mà còn bé tí teo nữa. Ngoài ra 
rau cỏ cũng ít xanh hơn những nơi khác tại Âu Châu. Để 
an ủi với nhau, mọi người nói rằng: Đây là miền núi mà! 
Thế rồi cũng qua ởđi. 


157 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Ông Thị Trưởng đón chúng tôi tại dưới chân cầu để 
đưa lên chùa trên đỉnh núi. Từ dưới chân núi đã thấy 
chùa, nhưng đi mãi, đi mãi vẫn còn xa. Đâu đó hai bên 
đường đi bộ có những ruộng lúa chứa đầy nước. Thỉnh 
thoảng cũng có một ít ruộng trồng đậu và khoai môn. 
Trông thật hữu tình. Cảnh ở đây đẹp quá. Dân chúng thì 
nhàn nhã. Mà con người lại an lạc hạnh phúc. 

Dọc đường đi tôi có hỏi ông Thị Trưởng rằng : 

- Tại sao ngày xưa các vị Đại Sư làm chùa xa và cao 
như vậy? 

Ông trả lời rằng: 

- Sở dĩ như vậy vì có 2 vấn đề. Thứ nhất là các vị Đại 
Sư muốn xa lánh thế tục, càng xa càng tốt. Thứ hai là 
để chỉ những kẻ có lòng mới lên tới chùa mà thôi, còn 
những người thiếu nhân duyên thì không. 





Chùa Cực Lạc 


158 


CHƯƠNG VIII. THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC 





Trò chuyện uới Ngài Phó Tăng Thống Dorji Lopen 


Đây là hai lý do chính, còn những lý do phụ nữa, 
không phải là không có. Dọc đường đi có những vòi nước 
lạnh để cho khách hành hương hứng rửa mặt cho mát 
dạ, mát lòng. Hoặc cũng là rửa sạch mọi bợn nhơ trước 
khi vào cõi thanh tịnh. 


Khi đến cửa thì chuông trống, tù và đã thổi lên để đón 
phái đoàn và tôi để ý thấy phía bên phải cổng chùa cũng 
có hun khói thông như chùa hôm trước đã đón chúng tôi, 
là một nghi lễ dành để nghênh đón các bậc Đại Sư. 


Ngài Phó Tăng Thống đang chủ trì pháp hội Di Đà 
trong 21 ngày ở đây, cũng có mặt để đón phái đoàn và 
chúng tôi cũng đã trao tịnh tài cúng dường cho chùa 
cũng như Tăng chúng. Ngài Phó Tăng Thống biết rất rõ 
về sự liên hệ giữa phái đoàn và Phật Giáo Bhutan qua 
việc tổ chức Expo năm 2000 tại Hannover vừa qua. 


159 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Trao tịnh tài cúng dường 


Hôm đó phái đoàn chúng tôi được ngồi ngoài trời, 
trước hiên chùa để đàm đạo. Vì bên trong đang có Pháp 
Hội. Ngài Phó Tăng Thống không nói tiếng Anh được, 
nên phải nhờ anh Kunzang thông dịch. Chúng tôi được 
biết Ngài là một trong sáu vị quan trọng trong Hội Đồng 
Cố vấn của Hoàng Gia Bhutan. Kế tiếp bên tay trái của 
chúng tôi là Ngài Khamsum Yuley Namgyel Chorten tu 
theo phái có gia đình và là Thầy của Vua. Ông để tóc, 
mặc áo đỏ, đắp y trắng và pha nhiều màu khác nhau. 


Chúng tôi gọi cuộc gặp gõ này là “Tương kiến Quốc 
Sư đương triều”. Đúng là một đại nhân duyên. Mà nhìn 
dung nghi của các Ngài cũng tương xứng với địa danh 
này quá, như những ông tiên thoát tục đang ở chốn Cực 
Lạc Tây Phương này. 


160 


CHƯƠNG VIII. THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC 





Anh Kunzang thông dịch cho uị Phó Tăng Thống uà Quốc Sư 


Hôm đó chúng tôi được đãi nước giải khát Coca- 
Cola hay Fanta ướp lạnh. Vì trời hôm ấy rất nóng. Có 
lẽ chừng 30 độ C. Các Ngài đưa chúng tôi lên tầng một, 
rồi tầng hai, rồi tầng ba, rồi nhiều tầng nữa ở phía bên 
trên. Đi theo lối nhiễu Phật, nghĩa là đi từ trái qua phải 
theo chiều xoay của kim đồng hồ. Mỗi một Pháp Hội 
như thế, chư Tăng tụng kinh rất trang trọng. Lời kinh 
cao vút, chuông mõ, linh tang nhịp nhàng như nhắc lại 
mọi người phải mau tu kẻo trễ. Mọi người cứ thế mà lễ 
bái và phát tâm cúng dường. Có lần tôi sắp để tiền lên 
bệ thờ thì thấy trên bàn ấy có để những lát thịt tươi 
chung với ngũ cốc để cúng Phật. Sau này hỏi ra mới biết 
vì chư Phật muốn độ sanh, phải hiện ra những hình 
thức khác nhau, cho nên nhu cầu cũng khác nhau vậy. 
Đa phần chư Tăng và Phật Tử Bhutan không ăn chay, 


161 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


nhưng phái đoàn chúng tôi đi đâu cũng dùng chay nên 
họ phải hỏi đi hỏi lại rất kỹ, trước khi nấu cho đoàn một 
món øì để dùng. 


Lên trên đỉnh chùa đảo mắt nhìn chung quanh toàn 
cảnh thì đúng là thế giới Tây Phương. Cảnh vật đẹp 
tuyệt vời, giống như trong kinh A Di Đà đã mô tả. Thế là 
phái đoàn của chúng tôi đã có cơ duyên về Tây Phương 
Cực Lạc tại Bhutan. Ngài Phó Tăng Thống bảo rằng sau 
những Pháp Hội như thế thì chư thiên có rải hoa cúng 
dường hoặc mưa hoa chúc mừng. AI nghe cũng sinh tín 
tâm, nhưng chờ đến lúc ấy thì có lẽ còn phải cần nhiều 
ngày ở lại đây nữa mới được. 


Ngài có cho biết rằng nơi đây cũng là trung tâm của 
vũ trụ. Vì lẽ từ Hy Mã Lạp Sơn này lời cầu nguyện sẽ 
được vang dội đi khắp nơi trong cõi Nam Diêm Phù Đề 
và nếu chúng sanh biết tu, bỏ dữ làm lành thì trước sau 
gì cũng sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. 
Lúc đi xuống thì Ngài cáo từ để vào Pháp Hội trở lại ở 
tầng ba, còn đoàn chúng tôi tiếp tục xuống phía dưới và 
Quốc Sư đã tiễn đưa chúng tôi ra đến tận ngõ. 


Lúc xuống núi thì rất dễ dàng. Vì vậy nên mọi người 
đi như chạy. Dọc đường chúng tôi có gặp một số người từ 
Thimphu và Paro đến hành hương. Họ hỏi anh Kunzang 
có phải tôi là một vị Lạt Ma không? Sau đó họ lần lượt 
đưa đầu và cúi thấp xuống để tôi lấy tay đặt lên đầu 
họ và chúc phúc. Theo truyền thống của Phật Giáo Tây 
Tạng và Bhutan, khi đi hành hương mà gặp được những 
vị tăng sĩ như thế là một điểm lành. Hôm đó họ về nhà 
sẽ kể cho vợ con họ, cho gia đình họ và cho xóm làng 


162 


CHƯƠNG VIII. THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC 


rằng họ đã gặp được những vị Lạt Ma. Đó là một niềm 
vu1, một hạnh phúc lớn. 


Quả thật mỗi dân tộc có một quan niệm khác nhau. 
Mặc dầu người Bhutan nghèo hơn các xứ khác tại Á Châu 
và Âu Châu, nhưng họ không khổ. Bằng chứng là không 
có một người ăn mày nào tại đất nước này. Họ không có 
trộm cướp và tà đạo. Như vậy toàn dân họ đã thực hiện 
đúng tinh thần ngũ giới nên họ mới được an lạc. 


Theo luật định thì người Bhutan không được giết cá. 
Chẳng biết lý do tại sao? Có lẽ vì xứ Bhutan hiếm cá, 
nhưng cũng có thể là một lý do nào khác nữa cũng nên. 
Nếu có ai đó bán cá thì hẳn phải là người Ân Độ chứ 
không phải người Bhutan. 

Cũng hệt như thế, người Tây Tạng không giết những 
con trâu rừng để làm thịt. Chỉ có những người theo đạo 
Hồi mới làm việc đó mà thôi. Đây là lý do tôn giáo và 
cũng có lẽ thuộc truyền thống hay định kiến của một 
phong tục như vậy. 

Tôi không biết người Ấn Ðộ bắt cá ở vùng nào để đem 
bán cho người Bhutan, chứ nhìn dưới nhiều dòng sông 
gần đó chẳng thấy bóng một con cá nào cả. Vì nước đây 
rất trong, không rong rêu và rất lạnh. Nước từ độ cao 
mới chảy xuống, nên chẳng có con cá nào sống được tại 
đây. Đôi lúc cũng có những con sông có tên là “dòng sông 
không có cá”. Có lẽ người Ấn Độ khi định cư ở đây họ 
mang cá từ Ấn đến đây để bán cũng nên. 


Không bán cá, nhưng ăn thịt những con cừu trông 
cũng rất là tội nghiệp. Tôi đã chứng kiến mấy lần trên 
đường đi và tại Thimphu. Họ xẻ thịt cừu và phanh ra 


163 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


từng mảnh. Có nơi ăn không hết phải đem phơi khô dọc 
theo hai bên bờ tường. Trông mà tội nghiệp. Cách tốt 
nhất là không nên sát sanh và không nên ăn thịt chúng 
sanh để giữ gìn lòng từ bi đối với muôn loài. 

Ngày nay qua những trận dịch bệnh của bò, heo, gà 
tại Âu Châu, có rất nhiều người không còn muốn ăn thịt 
nữa vì sợ lây bệnh. Ở xứ Đức, nghe đâu có khoảng 3 
triệu người không ăn thịt, mà chỉ ăn toàn rau cải, đậu 
nành. Cho nên Phật Giáo Việt Nam chúng ta khi giới 
thiệu về thức ăn chay trong hoàn cảnh này thì người 
Đức rất hoan hỷ và chấp nhận một cách dễ dàng. 


Chúng tôi rời chùa Di Đà, hay nói đúng hơn là thế 
giới Tây Phương Cực Lạc, trong luyến tiếc ngậm ngùi. 
Vì ở đây lòng người hòa chung với cảnh vật đẹp quá, mà 
có lẽ trong trần gian này những nơi mà tôi đã tới chưa 
có cảnh nào bằng. Không biết bao giờ tôi mới trở lại đây 
được nữa, nhưng dầu cho ở đâu trong kiếp nhân sinh 
nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không quên khung cảnh 
hôm ấy đã gặp gỡ Quốc Sư đương triều và vị Phó Tăng 
Thống của Phật Giáo Bhutan tại chùa Di Đà này. 


Lễ ra sau khi dùng cơm trưa xong tại khách sạn là 
chúng tôi phải đi về Paro để ngày 30 tháng 4 về lại Đức 
và Âu Châu, nhưng trong đoàn ai cũng mệt, nên muốn ở 
lại đây thêm một ngày nữa. Nói cho đúng, chỉ một buổi 
chiều và một đêm nữa thôi. Sau khi anh Kunzang gọi về 
Thimphu thì Bộ Ngoại Giao đồng ý. 


Chiều hôm 28 đó chúng tôi nghỉ ngơi, một số đi dạo 
và một số khác đi chợ. Đến 16 giờ chiều thì có Thầy của 2 
Thầy Gap và Dorji đến thăm phái đoàn cũng như giảng 


164 


CHƯƠNG VIII. THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC 


pháp. Hôm đó Hòa Thượng nói về cách ngồi Thiền và 
phương pháp tu của Ngài Quán Thế Âm. Ngài nói tiếng 
Tây Tạng và tiếng Bhutan. Hai Thầy kia dịch ra tiếng 
Anh và Thầy Thông Trí dịch ra tiếng Việt. Đại để thì 
kinh văn ở đâu cũng giống nhau. Chỉ có cách hành trì 
của người Phật Tử mới là điều quan trọng. 


Đêm hôm đó chúng tôi ngủ một giấc ngon lành để 
chờ đến sáng sớm hôm sau, ngày 29 tháng 4 năm 2001, 
thì xe chở về Paro để chuẩn bị về Âu Châu. Trên đường 
đi có ghé thăm một Tu Viện của nữ giới Bhutan. Đó là 
đề nghị của Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm. Do vậy mà phái 
đoàn ghé vào, nhưng sau khi vào đây rồi ai cũng tỏ ra 
thất vọng, nhất là những nhân viên chính phủ. Vì lẽ 
trong chương trình thăm viếng không có Ni Viện này. 


Họ sống không có tổ chức như bên Tu Viện của chư 
Tăng. Đặc biệt là không sạch sẽ. Lẽ ra bên Ni phải chu 
đáo vấn đề này mới phải, nhưng ở đây thì ngược lại. Khi 
vào chánh điện quá âm u và Sư Mẫu già mệt nên không 
tiếp. Sư Mẫu là vợ của một Lạt Ma đã viên tịch, mà vị 
này có công gây dựng lại truyền thống của Ni giới, nên 
đa phần người nữ đều nương tựa nơi đây, nhưng thực ra 
chẳng có hoặc chưa có một tổ chức nào cho Ni giới ở xứ 
này. Ngay cả Phật Giáo Tây Tạng cho đến ngày nay vẫn 
còn một khoảng trống rất lớn về trường hợp này. So ra 
như vậy để thấy rằng Ni giới Việt Nam, Đại Hàn, Trung 
Quốc và Nhật Bản là những nơi được giới luật bảo vệ 
một cách rõ ràng. Đó là một phước duyên vậy. Chỉ thăm 
ngắn thôi, nhưng cuối cùng Sư Mẫu cũng ra tiếp phái 
đoàn, nhiều người trong chúng tôi cũng tỏ ra thất vọng, 
nên muốn hối hả về Paro cho rồi. 


165 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Đến Paro lúc quá trưa và khách sạn Olathang là một 
khách sạn đẹp cho nên mọi người tương đối hài lòng. 
Nghỉ ngơi một chút, chiều hôm ấy chúng tôi đã đi thăm 
Viện Bảo Tàng Quốc Gia và nơi Ngài Liên Hoa Sanh phi 
thân qua xứ khác. 


Khi Thượng Tọa Thích Quảng Bình thăm Viện Bảo 
Tàng Quốc Gia xong, Thầy phát biểu rằng nước Việt 
Nam mình xưng là mấy ngàn năm văn hiến và Phật 
Giáo Việt Nam cũng đã có mặt gần 2000 năm trên quê 
hương, nhưng chưa có một công trình nào như thế này 
cả, quả là đáng buồn và cũng nên tự xét lại. 


Lời nói ấy không sai chút nào. Vì chúng ta có ra đi 
như thế chúng ta mới có cơ hội để so sánh và học hỏi lẫn 
nhau. Một đất nước như Bhutan, chỉ có gần một triệu 
dân, diện tích chỉ 47.000 cây số vuông, nghĩa là về dân 
số bằng một phần tám mươi (1/80), về diện tích bằng 
một phần tám (1/8), thế mà họ vẫn còn giữ nguyên vẹn 
những bản kinh văn của Ngài Long Thọ, Mã Minh, Vô 
Trước, Thế Thân từ mấy chục thế kỷ trước. Tuy rằng họ 
lập quốc chưa đến một ngàn năm. Còn nước ta bảo quản 
được gì? Xin suy nghĩ lại. 


Ngay cả nước Đức này cũng chỉ gần 900 năm, nước 
Mỹ và nước Úc cũng chỉ 200 năm, nghĩa là họ còn có sau 
văn chương truyện Kiều khi Nguyễn Du viết ra bằng thơ 
lục bát nữa. Lúc ấy đã là một tuyệt tác rồi, nhưng bây 
g1ờ ngoảnh mặt lại thì họ đã chạy trước ta chứ không còn 
đi sau nữa. 


Trong Viện Bảo Tàng Quốc Gia này đa phần tàng 
chứa những bức tranh Phật và những tượng Phật cũ. 


166 


CHƯƠNG VIII. THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC 


Bau đó là những dụng cụ dân dụng hay các con thú hiếm 
hoi của Bhutan. Ngoài ra họ cũng còn bảo lưu những cây 
có rất quý giá của xứ này. 

Ông Giám Đốc Viện Bảo Tàng là một vị Tiến Sĩ tốt 
nghiệp tại Anh quốc, tiếng Anh rất trôi chảy, khi giới 
thiệu cho đoàn chúng tôi những bức tranh ông cũng 
không che giấu sự hãnh diện về nền văn hóa nghệ thuật 
của đất nước mình. 


Viện Bảo Tàng này nằm tại Paro, cách phi trường 
không xa mấy. Trước đây là một pháo đài được xây dựng 
lên để chống lại người Tây Tạng. Đặc biệt người Bhutan 
rất ghét người Tây Tạng, vì Tây Tạng đã 3 lần xâm lăng 
Bhutan và 3 lần đều thất bại. Do vậy, việc gì không vừa 
ý hoặc xấu nhất thì họ bảo: “Sao mà giống Tây Tạng 
quá vậy?” Ngay cả bây giờ họ vẫn còn sử dụng tiếng Tây 
Tạng khi tụng kinh, đọc chú, nhưng những đau đớn của 
quá khứ họ vẫn chưa quên được. 


Ở thế kỷ 21 này, việc đi chiếm giữ thuộc địa không 
còn nữa. Chỉ có quốc gia nào mạnh về kinh tế và ngoại 
giao thì quốc gia ấy sẽ nắm vai trò chỉ đạo. Ngay cả 
mạnh về quân sự trong hiện tại cũng không giúp ích gì 
cho quốc gia. Bằng chứng là trong hiện tại có nhiều nước 
không có Bộ Quốc Phòng. 


Sau khi thăm Viện Bảo Tàng Quốc Gia rồi, phái 
đoàn chúng tôi đến thăm một ngọn núi mà nơi đó tương 
truyền rằng Ngài Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) đã 
phi thân từ đây sang Tây Tạng và Sikkim để truyền bá 
Đạo Phật và sau đây là một chút lịch sử về Ngài. 


167 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Nơi Ngài Padrrasamrbhaoa (Liên Hoa Sanh) phi thân 


Ngài còn có tên là Guru Rinpoche, cũng còn được gọi 
là một Đạo Sư tôn quý và Dgyen Rinpoche. Padma trong 
tiếng Sanskrit có nghĩa là “hoa sen”, tiếng Bhutan gọi 
là Pema. Sambhava có nghĩa là “sinh ra từ”. Ngài có 
một lịch sử rõ ràng sinh ra trong thế kỷ 8 và sự sinh ra 
của Ngài đã được Đức Thích Ca Mâu Ni tiên đoán. Ngài 
cũng được xem như là Đức Phật thứ han, có năng lực siêu 
phàm cũng như trí tuệ. 


Hình ảnh của Ngài rất quan trọng đối với Phật Giáo 
Bhutan. Ngài để lại dấu ấn về hình của Ngài trên đá 
gần thung lũng Choskhoz tại Bamtlang. Khi ngôi chùa 
Kurjey Lhakhang được xây dựng thì hình ảnh của Guru 
Rinpoche cũng còn tồn tại nơi đây. Những tượng đang 
được thờ tại Bhutan là những tượng miêu tả Ngài lúc 
sang Bhutan từ năm 746 Tây lịch. 


168 


CHƯƠNG VIII. THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC 


Ngài sinh ra tại Uddiyana nằm ở thung lũng Swat, 
bây giờ thuộc Pakistan. Ngài cũng đã dùng thần lực để 
đến nhiều lần tại Tây Tạng, Népal, Bhutan, ngồi thiền 
trong nhiều hang động, mà nơi nào Ngài đã ở, nơi đó có 
rất nhiều lực gia trì. Với tiểu sử của Ngài cũng giống 
như người bình thường, không là một Đạo Sư, nhưng 
qua việc tu luyện cũng như đời sống của Ngài mà người 
ta gọi Ngài là một Đạo Sư. 


Được biết rằng Ngài sinh ra lúc 8 tuổi trong một hoa 
sen xanh tại hồ Danakosha ở Uddiyana và được nhận 
làm con nuôi của vua Indrabodhi. Sau đó Ngài sống 
trong vương tộc cũng như được huấn luyện và xuất 
gia với Ngài Prabhahasti ở động Maratriha gần làng 
Harische ở miền Đông Népal. Ngài cũng có danh xưng 
là Guru Shakya Sengye (Sư Tử dòng họ Thích-ca). Sự 
đản sanh của Ngài Padmasambhava đã được dự đoán 
bởi Đức Phật lịch sử Thích-ca Mâu-n1. 


Sau khi đã học về Kim Cang Thừa với những vị Đạo 
Sư người Ân Độ, Ngài đã có đầy đủ năng lực và được 
xem như là một vị Thánh. Ngài cũng đã kết hôn với 
Mandarava, công chúa con vua Z⁄ahor thuộc Pradesh 
của Ân Độ. Với ảnh hưởng của nhà vua cũng như năng 
lực của Ngài đã biến hoàng tộc ấy thành Phật Giáo. 


Khi Ngài đến Bhutan lần thứ hai và thăm viếng 
Bingye Dzong ở Kurtoe cũng như Taktshang ở Paro, Ngài 
biến thành Dorji Drahpo. Ngài đã chinh phục tất cả mọi 
người bằng trí tuệ siêu việt và cũng là người đã bảo hộ 
Phật Giáo, làm cho Phật Giáo được trở lại như lúc khởi 
nguyên nên ngài được tôn kính gọi là Guru Rinpoche. 


169 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Lịch sử của Ngài là như vậy và trên thực tế người 
Bhutan, Tây Tạng cũng như Népal đều tôn kính Ngài 
như một vị Thánh. Khi phái đoàn đến Taktshang ở Paro 
thì chỉ đứng phía dưới chân núi mà nhìn, chứ chẳng ai 
còn sức lực để có thể băng qua đổi núi đi lên trên đỉnh 
kia được, nơi có ghi lại hình ảnh của Ngài mà bao nhiêu 
người đều muốn đến. Cũng đã có không biết bao nhiêu 
ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi này. 


Mấy ngày sau đó còn ở lại, có một số vị lại đến đây 
một lần nữa. Đi len lỗi vào những hẻm núi đá cheo leo 
và lọt vào một động đá nơi có người tu kín, vượt qua 
bên đỉnh cao để cúng dường xây dựng một ngôi chùa, 
chứ hình ảnh in sâu trên đá của Ngài Liên Hoa Sanh 
(Padmasambhava) thì không một ai thấy được. Có thể 
là nhân duyên chưa đủ chăng? 





Tụ Viện Rimpung Dzong nơi đóng phím Little Buddha 


170 


CHƯƠNG VIII. THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC 


Sáng ngày 30 tháng 4 năm 2001, chúng tôi được 
hướng dẫn đi thăm một tu viện rất nổi tiếng tên là 
Rinpung Dzong, nơi mà phim Lñttle Buddha đã mượn 
làm cảnh quay và trình chiếu khắp nơi tại Âu Mỹ, về 
sự tái sanh của một chú bé người Mỹ theo truyền thống 
của Phật Giáo Tây Tạng. Phim này được giải Golden 
Camera vào năm 1994 và tôi cũng đã có dịp xem phim 
này tại rạp chiếu phim ở Đức trong 2 năm về trước. Sau 
này thì phim Lättle Buddha cũng được trình chiếu trên 
truyền hình nữa. 


Trong khi đó thì anh Kunzang đi lo vé máy bay để 
chiều đó 11 vị về lại Bangkok, ngày sau về lại Âu Châu. 


Phái đoàn chúng tôi được vào bên trong tu viện và 
tại đây cũng có rất nhiều khách du lịch đến từ tứ xứ, 
đặc biệt là người Bhutan. Nơi đây nổi danh nhờ lâu đời 
và cũng vì trụ sở của vị Tỉnh Trưởng Paro đang đóng 
trong tu viện này. Không biết trong tâm niệm của người 
Bhutan họ nghĩ gì, chứ đời sống hằng ngày của họ luôn 
gắn bó với tu viện và tăng sĩ. Ăn, ở, làm việc, học hành 
tất cả đều không xa rời quần chúng. 


Vào bên trong thấy rất đẹp và khi hình dung lại phim 
Little Buddha thì đúng là nơi đây rồi. Nơi mà một vị Đạo 
Sư trước khi viên tịch có để lại những dấu ấn khả tín. 
Nơi mà một tâm thức đã phân ra làm 3 để đi đầu thai, 
trong đó có một chú bé người Mỹ. Nơi mà người cha của 
chú bé ấy đã theo con mình đi đến đây và đây cũng là nơi 
mà chú bé người Mỹ ấy đã nhận ra những vật nào thuộc 
về tiền kiếp của mình. 


171 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 





Từ dưới chân Tu Viện 


Tu viện này lâu đời lắm. Có lẽ cũng gần 700 năm. 
Trước đây có lẽ là một kinh thành, xây lên để chống ngoại 
xâm. Vì vậy nên chung quanh tu viện có hào sâu, có nước 
ngăn chia giữa bên ngoài và thành. Thông qua tu viện là 
những cây cầu quay có thể kéo lên được, khi thấy rằng 
địch quân sắp chiếm tu viện và trong ấy an toàn ở lại thủ 
thành. Đa phần các chiến trận ngày xưa đều bày ra như 
thế, nhưng so với bây giờ thì hoàn toàn khác xa. Người đời 
nay xem họ thấy tuy công phu đấy, nhưng đã qua đi dù 
vang bóng một thời, chỉ còn là dĩ vãng. 

Chúng tôi vào chánh điện để tụng kinh và cúng 
dường, sau đó gặp vị sư Trụ Trì và được hướng dẫn đến 
một nơi trang nghiêm khác để tụng kinh cầu nguyện. 
Sau khi tụng kinh xong, lần này chúng tôi gặp vị Tỉnh 


172 


CHƯƠNG VIII. THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC 


Trưởng và ông ta có ý mời chúng tôi ở lại dùng trà, nhưng 
trưa hôm đó phái đoàn chúng tôi sẽ có dịp gặp ông tại 
khách sạn để dùng cơm chung, nên chúng tôi đã cáo từ 
buổi uống trà. 


Khi ra về, mọi người phát hiện hai bên bờ mương 
nước ở gần tu viện có rau xà lách son mọc đầy dẫy mà 
người Bhutan chẳng biết dùng, nên đây là một nơi đã 
được quý Sư Bà, Sư Cô để mắt tới và những ngày sau 
này đã đến đó để hái và mang về lại khách sạn luộc lên 
hay nấu canh, ăn uống một cách ngon lành mà người 
Bhutan cũng phải làm theo. 


Sau khi ở phi trường về thì anh Kunzang báo tin cho 
phái đoàn hay là máy bay bị trục trặc không bay chiều 
hôm nay được và đành phải chờ sửa xong mới đi. Lúc 
ấy tất cả những người trong đoàn của chúng tôi chẳng 
a1 vui, chỉ trừ 6 vị còn phải ở lại chờ đến ngày 3 tháng 5 
mới đi là vui hơn cả. Vì được cùng về chung một chuyến. 


Chúng tôi hỏi anh ta máy bay sửa bao giờ thì xong? 
Và tại sao chúng tôi không đi được những chuyến khác? 
v.v... Lúc ấy Kunzang cũng chỉ trả lời những gì có thể trả 
lời được thôi, chứ tất cả đều nằm trong vòng chờ đợi và 
chờ đợi. 


173 


174 


Chung IX. 
Những nuày đợi trông 


êm 30 tháng 4 năm 2001, tại khách sạn 
Olathang ở Paro, hầu như chúng tôi không 
ai ngủ được. Chúng tôi thao thức vì không biết làm sao 
để có thể về lại nước Đức càng sớm càng tốt, vì ngày lễ 
Phật Đản của một vài chùa sẽ tổ chức vào cuối tuần đó. 

“Thức đêm mới biết đêm dài.” Câu này thật đúng 
với tâm trạng của chúng tôi lúc này. Mặc dầu biết rằng 
không đi được, nhưng chiều đó chúng tôi vẫn mang vé 
máy bay lên phi trường để tái xác nhận cũng như nhờ 
nhân viên báo cho hãng China Arrline là chúng tôi không 
có chuyến bay để về lại Bangkok đúng lịch trình, nhưng 
hầu như không có một sự liên hệ quốc tế như thế, cho 
nên đến đêm 3 tháng 5 năm 2001, khi về đến Bangkok 
rồi chúng tôi mới tỏ rõ sự tình. Đây chính là lỗi của hãng 
máy bay vậy. 

Ngày 1 tháng 5 năm 2001, một số người trong đoàn 
thì đi chợ, một số ngôi chờ, một số đi ngắm cảnh. Chẳng 
ai buồn nói với ai điều gì. Do vậy mà có người đề nghị 
nên có những buổi thuyết giảng của quý Thầy để lấp đi 
những khoảng trống vô nghĩa đó. Thượng Tọa Quảng 
Bình giảng và cầu nguyện vào tối ngày 1 tháng 5ð và 
tôi giảng vào tối ngày 2 tháng 5ð. Mấy ngày này chiêm 


175 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


nghiệm về lời nói của vị Đại Sư tại cố cung sao mà đúng 
quá. Tại sao lúc ấy Ngài chúc phái đoàn không gặp tai 
nạn như máy bay, xe bus v.v... mà nếu có xảy ra thì cũng 
không sao, khi có lực gia trì này của Ngài ban cho. Ai 
đó trong chúng tôi đâu có bao giờ nghĩ là máy bay gãy 
cánh đâu. Thế mà máy bay gãy cánh thật. Ngặt nỗi chỉ 
có một chiếc máy bay nên phải chờ thôi, chứ biết nói sao 
hơn bây giờ. 

Lý do thì sau này quý vị sẽ biết và sẽ hồi hộp giùm 
với chúng tôi, còn bây giờ hãy dành sự bí mật ấy chưa 
nói ra, sẽ tiết lộ sau. 


Những ngày này anh Harata, người Nhật, là một 
Giáo sư Đại Học tại Đức, một Phật Tử thuần thành, có 
cơ hội để giải thích cho chúng tôi những điều huyền bí 





Chiếc tmráu ba đang trong tình trạng sửa chữa 


176 


CHƯƠNG IX. NHỮNG NGÀY ĐỢI TRÔNG 


trong nhiều điều huyền bí khác nữa. Thế là có nhiều 
người tin, mà không tin sao được, khi những sự kiện ấy 
xảy ra chính xác như hai lần hai là bốn vậy. 


Anh Harata bảo rằng phải cầu nguyện và sám hối, 
phải chí thành tụng kinh, không phải một người mà 
nhiều người cùng hợp lực lại. Điều ấy chúng tôi tin nên 
đã cùng nhau làm lễ nhiều lần như vậy tại khách sạn. 
Cũng có người sau khi đi thăm nơi chiến thắng Tây 
Tạng về thì đi đến chỗ Ngài Padmasambhava thị hiện, 
lấy nước đem về cho mọi người dùng và chuyên tâm cầu 
nguyện. 


Lúc bấy giờ chẳng phải sợ chết, mà sợ bị cô lập nơi 
xứ sương mù này. Mặc dầu ở gần phi trường mà cả ngày 
chẳng nghe một tiếng máy bay. Vì đơn giản thôi, Hoàng 
gia và Chính phủ chỉ có một chiếc máy bay, mà chiếc 
ấy hiện đang nằm trong xưởng sửa chữa thì âm thanh 
ở đâu có để mà nghe. Ngoài ra, chúng tôi được biết là 
không có một hãng máy bay nào khác có mặt tại đây cả, 
ngoài hãng Druk Arr. 


Tụng kinh tiếng Việt xong thì đến tiếng Đức, tiếng 
Đức xong lại tụng tiếng Nhật... Cứ như thế và như thế, 
lần lượt trải dài âm thanh ra vang vọng với núi rừng 
Hy Mã. Chúng tôi vẫn thiết tha được về, nhưng không 
về được, thì những lời an ủi từ Bộ Ngoại Giao cũng chỉ 
để vỗ về mà thôi. Có vị Bộ Trưởng nói với tôi là nhiều 
lúc mùa Đông sương mù dày đặc, máy bay chuẩn bị hạ 
cánh mà cũng không làm sao xuống nổi, đành bay trở lại 
Kathmandu hoặc Delhi. Đó cũng là một sự an ủi để cho 
chúng tôi thấy rằng chúng tôi vẫn còn may và còn đang 


177 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


ở dưới đất. Nếu máy bay sửa xong sớm thì chúng tôi có 
cơ hội bay lên dễ dàng, dầu cho có sương mù bao phủ đi 
nữa. Vì đáp xuống mới sợ với thung lũng nhỏ hẹp này, 
còn bay lên với một bầu trời cao rộng như thế sẽ không 
sao! Đó là niềm hy vọng vậy. 


Thỉnh thoảng thì bên Bộ Ngoại Giao có gọi sang cho 
tôi bảo rằng họ sẽ cố gắng thuyết phục Druk Air để cho 
chúng tôi về chung và nếu muốn về sớm thì bay qua 
Kathmandu để đổi máy bay về Bangkok, nhưng điều 
đó trên thực tế không xảy ra. Nếu chúng tôi có đến 
Kathmandu thì chúng tôi cũng nằm chờ đó thôi. Khó có 
máy bay để đi Bangkok, đừng nói gì là tuyến đường bay 
để nối Kathmandu với Âu Châu. Vì Druk Air hầu như 
chẳng quan tâm và không có sự liên hệ buôn bán với 
những hãng máy bay lớn như thế. 


Sau khi nghe những lời ngoại giao như thế thì tôi 
báo lại toàn bộ cho mọi người trong đoàn biết. Mọi người 
chỉ biết thở dài thôi. Một hôm, có lẽ là ngày 2 tháng ð 
năm 2001, anh Kunzang bảo rằng lên phi trường một 
lần nữa. Tôi vội vã thâu hết vé máy bay và passport của 
mọi người để cùng đi, nhưng trước khi đi Hanada nói với 
mọi người là chuyến đi này của tôi không thành công. 
Vì không có máy bay và khi về thì về chung cùng một 
lúc, chứ không al về trước hoặc sau gì cả. Đây là một sự 
tiên đoán, mà cũng là một thần giao cách cảm đúng 100 
phần trăm, nên đã có nhiều người tin. Ngay cả việc chữa 
bệnh của anh ta cũng thế. Riêng tôi thì không phủ nhận 
nhưng cũng không xác tín 100 phần trăm. Vì đôi khi 
cũng có những điều anh ta nói sai. 


Mà thật thế! Rhi tôi về lại khách sạn báo tin lại là 


178 


CHƯƠNG IX. NHỮNG NGÀY ĐỢI TRÔNG 


không có máy bay và sáng ngày 3 tháng 5 chúng ta cùng 
đi chung một chuyến thì mọi người mới võ lẽ ra anh ta 
tiên đoán điều ấy là đúng. 

Trong khi chúng tôi ở lại đây bất đắc dĩ mấy ngày thì 
chúng tôi có gặp 2 sự kiện đáng quan tâm. Sự kiện thứ 
nhất là có một vị tu sĩ Bhutan đến nhờ tôi hỗ trợ xây Tu 
Viện, giáo dục học tăng ở miền Nam Bhutan và sự kiện 
thứ hai là trong cái ngẫu nhiên tình cờ chúng tôi đã gặp 
vị Mattheu Ricard, tác giả của cuốn Tăng Sĩ và Triết Gia 
mà Linh Thụy đã chuyển ngữ và do nhà xuất bản Văn 
Nghệ tại Mỹ ấn hành trong thời gian qua. 


Về việc thứ nhất thì chúng tôi sẵn sàng, nhưng bên 
Chính phủ thì bảo rằng vẫn phải xem lại cho kỹ hồ sơ 
và phải có sự đồng thuận của Bộ Văn Hóa. Tuy nhiên 
chúng tôi cũng đã đóng góp một số tiền gần 3.000 Đức 
Mã để lo cho vấn đề giao lưu văn hóa đó. Đây là một việc 
làm mà ai trong chúng tôi cũng hết sức vui mừng. Ở một 
xứ khó khăn về kinh tế như thế này mà được sự ngoại 
viện từ nước ngoài là điều rất tốt vậy. Dĩ nhiên là còn 
nhiều đợt viện trợ nữa từ đây về sau cho đến khi hoàn 
thành, nhưng phải chờ thông qua Bộ Văn Hóa và Tôn 
Giáo của Bhutan mới có kết quả tốt được. 


Riêng việc thứ hai xảy ra như thế này. Hôm đó có lẽ là 
ngày 2 tháng 5 năm 2001, Hạnh Hảo đưa về 3 vị sư. Một 
người Mỹ, một người Pháp và một người Tây Tạng. Tôi và 
thầy Thông Trí đang ngồi dịch sách, nhưng thấy vậy đồng 
đứng lên chào. Hạnh Hảo giới thiệu với 3 vị bằng tiếng 
Anh về tôi và thầy Thông Trí, sau đó giới thiệu tiếng Việt 
về 3 thầy ấy cho tôi và thầy Thông Trí nghe. 


179 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Vị thứ nhất là một người Mỹ, đã ở Bhutan và Tây 
Tạng gần 20 năm rồi. Ông ta rất dễ dãi, nhưng mới trông 
có vẻ như là một vị sư ít thích làm việc, hay nói đúng hơn 
là một vị sư lười biếng. Tuy nhiên, ông được Hoàng Hậu 
và Hoàng Thái Hậu rất trọng vọng. Ông hay vào cung và 
nhận được nhiều món quà đặc biệt, ngay cả của nhà Vua. 





Nho, 





Tân: 


““.Z 


Những 0ị Đại Sư đặc biệt 


180 


CHƯƠNG IX. NHỮNG NGÀY ĐỢI TRÔNG 


VỊ thứ hai ngồi ở giữa, 
người Pháp, tên là Mattheu TẠẶC, ` 
Ricard, tác giả cuốn The Monk n 
and the Philosopher (Tăng Sĩ 
và Triết Gia) mà Linh Thụy 
đã chuyển ra Việt ngữ do nhà 
xuất bản Văn Nghệ ấn hành. 
Sách này rất hay và nổi tiếng. 
Dầu thế, tôi chưa đọc hết 
quyển sách này. Thế là thầy 


JEAN-FRANCOIS REVEL 
Thông Trí reo lên: “Fôi đã MAMEU RCARD 


Linh Thụy chuyển ngữ 
đọc sách của thầy bằng tiếng 
` Ä* 3» Â `. Z, ` jet 
Hòa Lan rồi.” Ông cười lớn và h 
vị Rinpoche bên cạnh thì nói 
một tràng tiếng Tây Tạng và sau đó bằng tiếng Anh, có 
nghĩa là “Ngài nổi tiếng quá rồi đó”. Thế là câu chuyện 

tiếp tục giòn hơn bắp rang. 





Được biết thân sinh của thầy Mattheu Ricard là Tiến 
sĩ Jean-Francois Revel, Giáo sư Triết học tại nhiều Đại 
Học ở Pháp. Còn thầy trước khi xuất gia là một nhà Vật 
Lý Học rất nổi tiếng tại Pháp. Cả hai tranh luận với 
nhau về khoa học và tôn giáo, để cuối cùng tác phẩm ấy 
thành hình. Đây là một tác phẩm hay quý vị nên tìm để 
đọc. Dĩ nhiên là tăng sĩ như thầy Mattheu Ricard thì 
nhận định theo cách nhìn của thầy, còn thân phụ của 
thầy lại nhìn theo lối triết học về tôn giáo vậy. 

Thầy cũng thường đi thông dịch cho Đức Đạt-lai Lạt- 
ma khắp nơi trên thế giới. Được biết, thầy đã ở Népal, 
Bhutan hơn 20 năm rồi, nên rất giỏi tiếng Tây Tạng. 
Còn tiếng Anh ban đầu thầy bảo rằng không giỏi mấy, 


181 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


nhưng lâu dần rồi nói cũng quen đi. Thỉnh thoảng, thầy 
ghé Bhutan thăm núi đổi và cây cỏ tại đây. 


Còn vị thứ ba là một vị Rinpoche tái sanh cũng nổi 
tiếng, thông minh, tuy còn trẻ nhưng rất hoạt bát. Được 
biết vị này có liên hệ với Hoàng gia nên chức vụ của 
Ngài rất lớn. 

Theo Hạnh Hảo thì chuyện gì ở Bhutan Ngài cũng 
rõ. Có lẽ vì xứ Bhutan quá nhỏ, hay vì Ngài có thần 
thông hoặc giả Ngài có thế lực lớn chăng? 


Hạnh Hảo nghĩ rằng phải đến gặp tôi để vị Rinpoche 
ấy biết rằng Hạnh Hảo có Thầy Tổ đàng hoàng chứ 
không phải người tự xưng là tu sĩ. Vị này Hạnh Hảo đã 
gặp tại Schnenerdingen vào năm 1998 vừa qua nên đã 
làm quen và tôi cũng có mời là khi nào Ngài có dịp sang 
Đức xin ghé lại chùa Viên Giác để thăm và Phật Tử có cơ 
hội nghe pháp từ thầy. Tất cả 3 vị đều hoan hÿ. 

Về việc máy bay bị gãy cánh thì Hạnh Hảo kể lại 
cho tôi nghe về sau này và được biết rằng việc này do 
Ngài Rinpoche kể lại. Nguyên là hôm tối 29 tháng 4 
năm 2001, chiếc máy bay duy nhất của Hoàng gia khi 
hạ cánh không có gì trục trặc và đưa tất cả những hành 
khách đến nơi đến chốn bình an. Thế mà hôm sau ngày 
30 tháng 4 lại bay không được. Đúng là vấn đề hy hữu. 
Bao nhiêu cuộc điều tra đã tiến hành và chẳng ai nhận 
lỗi cả. Cuối cùng Đức Vua phải giải quyết chuyện này. 
Nếu không khai thì cả nhóm kỹ sư hôm đó phải đưa qua 
cảnh sát điều tra. Mọi người sợ quá nên kết quả đã đưa 
đến như thế này. 


182 


CHƯƠNG IX. NHỮNG NGÀY ĐỢI TRÔNG 


Khi chiếc máy bay vào nơi nghỉ ngơi an toàn, thay vì 
6 kỹ sư phải chung lo việc ấy, đàng này chỉ có một người 
dùng xe để kéo. Vì không có ai trông nom, nên cánh máy 
bay đã va vào tường và gây nên sự cố, trong khi 5 người 
kỹ sư khác ngồi đánh bài. Lý do chỉ có vậy, mà làm cho 
cả đoàn của chúng tôi và hầu như rất nhiều người khách 
ngoại quốc khác đã phải trễ chuyến bay. Có chờ đợi một cái 
gì rồi mới thấy ruột gan của mình nó nóng như thế nào! 


Riêng Hạnh Hảo thì muốn ở lại Bhutan lâu hơn để 
nhập thất, nhưng phía Bhutan không tán đồng. Đến lúc 
họ cho thì Hạnh Hảo lại muốn về Âu Châu. Ở đời có 
những điều nó trái ngược là thế. Lý do không cho không 
rõ, nhưng ông Kunzang nói rằng vào Bhutan lần này với 
lý do khác, hãy ra khỏi Bhutan và làm đơn nhập cảnh 
với loại khác thì sẽ được ở lâu hơn. 


Một hôm khác, ông Bộ Trưởng Văn Hóa nói rằng: 
Nếu một người ngoại quốc vào đây rồi cho phép ở lại ð 
hay 6 tháng, như thế thì những người ngoại quốc khác 
sẽ không hài lòng. Đó là những lý do phụ. 


Theo Hạnh Hảo, lý do chính là phải đóng tiền 200 
USD một ngày thì có thể sẽ được ở lại, nhưng chi phí cho 
3 đến 6 tháng như thế đâu phải là một chuyện nhỏ. Một 
ngày ở trong thất tiêu mấy đồng mà phải đóng 200 USD. 
Đó là chưa kể trong núi sâu kia hay ở thất nọ chưa chắc 
gì có Phật. Tại sao phải trả một giá cao như thế? Sau 
khi nghe lời khuyên của Thượng Tọa Thích Quảng Bình 
thì Hạnh Hảo đồng ý mua vé máy bay về lại Đức để đi 
nhập thất ở Hòa Lan, nơi cư ngụ của Thượng Tọa Thích 
Minh Giác. 


183 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Thế là ngày 6 tháng 5 năm 2001, Hạnh Hảo đã có 
mặt tại chùa Viên Giác để rồi sau Phật Đản đã sang 
Horn nhập thất đầu tiên trong vòng 3 tháng. Sau đó, 
nếu tốt sẽ tiếp tục thêm 3 tháng nữa. Phật ở Đức và 
Phật Bhutan chắc chẳng có gì khác nhau, khi mà nội 
tâm đã giao cảm. Tôi cũng chẳng biết rằng bao giờ sẽ có 
một vị Phật Đức, nhưng trong hiện tại thì có quá nhiều 
người Đức muốn thành Phật. 


Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh nhiều vấn 
đề gần như không ngót, để rồi sau đó uống trà bơ của 
Bhutan và còn tiếp tục mãi cho đến gần cơm chiều thì 
quý vị ấy mới về. Đây là một cuộc hội ngộ rất hy hữu 
và rất có ý nghĩa. Câu chuyện được trình bày trong một 
khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu. Chung quanh là cây 
rừng, gió nội, khung cảnh gỗ đá và con người. Do vậy tôi 
rất thích và cũng chính từ những điểm này mà tôi đã 
nêu ra 3 quan điểm sống của tôi lúc về già là đọc kinh 
sách, uống trà cũng như sống nơi thôn dã. Có lẽ những 
điều ước muốn ấy cũng đã gần kề. 


Hôm nay ngày 28 tháng 6 tại chùa Viên Giác 
Hannover đã tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 53 của tôi và 
tôi cũng cảm thấy như cái già, cái bệnh và cái khả năng 
nó đã đến thời kỳ giới hạn của nó. Khi tôi viết những 
dòng chữ này là lúc đang tổ chức sinh nhật. Có khoảng 
24 Tăng Ni và 50 cư sĩ hiện điện. Năm rồi (2000) không 
vui vì thầy Thiện Thông mất. Còn năm nay thì vui hơn 
vì có nhiều thầy khách Tăng từ các nơi tựu về. 

Chúng tôi giã từ nhau, để đêm đó chúng tôi có một 
đêm dài nơi khách sạn, chuẩn bị hành trang cho một 


184 


CHƯƠNG IX. NHỮNG NGÀY ĐỢI TRÔNG 


ngày mai vào 3 tháng 5ð năm 2001 về lại Calcutta, 
Bangkok, rồi Hòa Lan, rồi Đức Quốc. 


Đáng sớm ngày 3 tháng 5 năm 2001, phái đoàn chúng 
tôi đã có mặt tại phi trường, nhưng chẳng thấy máy bay 
đâu cả. Mặc dầu thế, nhân viên phi trường Paro đã cân 
hành lý cho chúng tôi và chỉ gởi đến Calcutta, sau đó 
phải đổi máy bay Ấn Độ để đi Bangkok. Chờ một hồi 
lâu thì thấy máy bay lăn bánh ra phi đạo và bắt đầu cất 
cánh thử. Hành khách ở bên trong phòng chờ vỗ tay tán 
thưởng không ngớt. Đúng là một điều kỳ lạ. Sau một hồi 
bay chừng 1ð phút máy bay đáp xuống và trở về lại chỗ 
khởi điểm lúc ban đầu, để mọi người tán thưởng nhiệt 
liệt bằng một tràng pháo tay khác nữa. 


Lẽ ra họ phải bay thử từ chiều hôm qua, chứ đến 
hôm nay họ mới bay thử cho nên mọi người cũng hơi 
đứng tìm một phút, lỡ mà không bay được thì chỉ có nước 
chờ. Đúng lý ra họ phải bay đi Bangkok, nhưng chỉ bay 
đến Calcutta, rồi từ đó họ bay về lại Paro. Có lẽ họ sợ bay 
nhiều không đủ giờ để đi ngày đó thành 2 chuyến, nên 
mới xảy ra việc như vậy. 


Đến Calcutta, chúng tôi xuống máy bay, xe bus chở 
vào phòng chờ. Người đại diện tại đây làm vé rất cẩn 
thận, mặc dầu có nhiều điều không cần chi tiết đến như 
thế. Khi kiểm tên và phát vé lên tàu xong, chúng tôi 
lên phòng chờ bên trên để đi Bangkok thì nhân viên an 
ninh không cho vào bảo là thiếu dấu ấn. Họ đóng dấu 
đủ chỗ, nào là hành lý xách tay, nào là áo quần. Thật 
là quá thừa thãi, tốn tiền và tốn nhân công quá. Có lẽ 
chính phủ Ấn Độ vì quá dư thừa nhân công nên mới làm 


185 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


những việc như thế chăng? Chúng tôi phải đứng đợi cả 
một hồi lâu họ mới giải quyết cho qua. Không khí tại 
đây rất chộn rộn và vì quá cận giờ mà kiểm soát quá gắt 
gao nên ai nấy cũng nổi quạu. Chỉ có trung chuyển máy 
bay thôi, sao mà quá phiền hà như thế? Nhưng biết nói 
sao hơn, thân phận mình vẫn còn ở tại xứ người, phải ẩn 
nhẫn và tùy thuộc vào họ vậy. 


Sau khi qua khỏi khu kiểm soát này, mọi người mới 
thở phào và thốt lên nhiều lời khác nhau, không phải để 
cảm ơn mà là để hậm hực. Ấn Độ như thế đó! Làm vậy 
bao giờ mới phát triển quốc gia được? v.v... và v.v... Thật 
là một chuyến đi nhớ đời, nhất là phải ghé Ấn Độ trong 
trường hợp bất đắc dĩ như thế. Nhưng đi máy bay Ấn 
Độ được ưu điểm là đồ ăn chay không cần đặt trước vẫn 
có. Trong khi đó những hãng máy bay khác thì khó được 
điều này. 

Trong máy bay Ấn Độ, tôi thấy những người Ấn Độ 
lấy mỗi người 2 lon bia, sau khi uống bia rồi thì lời ra 
tiếng vào không ngót. Những người Âu Châu và chúng 
tôi ngôi đó cũng chỉ có việc ẩn nhẫn chờ đến Bangkok mà 
thôi chứ biết nói sao hơn. 


Khi máy bay mới đáp xuống Bangkok, cả một chiếc 
máy bay chở người đầy như thế mà họ chạy ra đến phía 
trước, mặc dầu máy bay chưa ngừng bánh, phi hành 
đoàn có nói gì họ cũng chẳng nghe. Đó có lẽ cũng là một 
loại văn hóa của một dân tộc vậy. Chả bù với lúc về từ 
Bangkok đến Amsterdam, cả một máy bay gần 400 người 
mà chẳng có một tiếng động khi rời máy bay. Đó cũng là 
một loại văn hóa của một dân tộc vậy. 


186 


CHƯƠNG IX. NHỮNG NGÀY ĐỢI TRÔNG 


Đến Bangkok vào lúc 4 giờ chiều ngày 3 tháng 5ð và 
vấn đề của chúng tôi là phải lãnh hành lý ra để cân trở 
lại cho chuyến về của máy bay China Airline, chứ không 
còn cách nào khác. Còn một điều nguy hại hơn là Druk 
Air của Bhutan chẳng liên hệ gì với China Airline cả để 
bỏ chuyến đi hôm ngày 30 tháng 4 và ngay cả hôm nay 
ngày 3 tháng 5 họ cũng chẳng ghi tên chúng tôi vào máy 
để chờ. Tất cả chúng tôi đều phải tự làm những thủ tục 
này. Khi gọi người đại diện của hãng Druk Air ra nói 
chuyện thì họ cũng nhờ nhân viên Thái ra can thiệp chỉ 
cho chuyện hành lý mà thôi. Mà cuối cùng thì hành lý 
của chúng tôi cũng phải tự cân, chứ chẳng có nhân viên 
nào đến chỗ chúng tôi để lo cho chuyện hành lý cả. 

Điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Vì lẽ cả phi trường mỗi 
ngày mấy chục ngàn người lên xuống, ai đâu mà đi lo cho 
một nhóm nhỏ chỉ 17 người, nhưng đối với chúng tôi là 
một việc trọng đại lắm. Vì đã trễ 3 ngày rồi, trong khi đó 
tôi và Thiền Sư Reiho có nhiều chương trình khác đã dự 
định trước, hoặc lễ Phật Đản tại Linh Thứu, Hamburg 
và còn nhiều người phải đi làm, đi học nữa. Chỉ có 6 vị 
có vé về trễ mà nay lại yên tâm, vì đã có chỗ ngồi. Còn 
lại 11 người phải chờ. Chờ cho đến khi nào hết người đi, 
nếu máy bay còn trống chỗ họ mới cho đi. Thật là khủng 
khiếp. Nếu một hay hai người đi Standby thì không sao, 
chứ ở đây 11 người quả là điều ít hy vọng. Đó là chưa kể 
việc anh nhân viên China Airline bảo tôi là từ nay đến 
cuối tháng 5 máy bay của chúng tôi không còn chỗ nữa. 
Đúng là hú hồn! 


Thế nhưng chúng tôi phải học chữ kiên nhẫn. Chúng 
tôi chờ đến 22 giờ 30 thì họ cho cân hành lý, nhưng trước 


187 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


đó họ bảo rằng: Nếu muốn đi hạng Economie thì mỗi 
người phải đóng thêm 500 Đức Mã nữa là có chỗ chắc 
chắn. Còn nếu không đóng thêm, mặc dầu hành lý đã 
cân, nhưng nếu người của chúng tôi vào thêm thì mấy 
ông phải nhường chỗ. 


Đau khi cân hành lý, cô nhân viên bảo tôi là tại sao 
Druk Air làm như thế mà chẳng liên lạc với chúng tôi 
gì cả? Quý vị về nên kiện Druk Air đi! Tôi chỉ mỉm cười 
thôi và nói rằng: Chắc là họ có khó khăn của họ, miễn sao 
chúng tôi về hết được đêm nay là vui rồi. Cô ta cho biết 
còn 20 chỗ. Thế là an tâm, nhưng vẫn cứ phập phồng khi 
có thêm một hai người đi trễ vào thêm và cân hành lý. 


Thiền sư Reiho vì nóng lòng chịu không nổi nên đã 
điện thoại về Đức, nhờ người em ruột làm hãng máy bay 
mua liền một vé máy bay hạng rẻ của hãng Lufthansa 
để về trước và trước khi ông ta đi, ông ta có nói rằng như 
vậy những người còn lại có thêm một chỗ trống để đi. 
Đó cũng là một điều hay, nhưng người đệ tử đi cùng thì 
buồn hiu. Vì Thầy mình đã về trước, còn mình thì phải 
ở lại chịu chờ. 


Đến 23 giờ là giờ cuối thì họ còn 14 chỗ trống, họ cho 
đoàn của chúng tôi 10 người đứng ở danh sách chờ đi 
hết và 6 người khác đã có chỗ trước, ngồi chờ bên trong 
cũng hả dạ vô cùng và giờ này càng tin vào lời của ông 
Harada là đúng. 

Hôm đó, theo cô nhân viên hãng China Arrline thì 
người ta đặt chỗ chật hết rồi, mà có lẽ vì mưa bão bên 
ngoài quá lớn, nên có một số người không đi, hoặc đi trễ. 
Do vậy mà quý vị là những người có phước nên mới được 


188 


CHƯƠNG IX. NHỮNG NGÀY ĐỢI TRÔNG 


Đức Phật độ trì. Đó là một câu an ủi mà cũng là một 
niềm hy vọng lớn của chúng tôi. 

Ngồi yên trên máy bay rồi, chúng tôi hồi tưởng lại 
những việc đã qua mà hoảng vía. Thầy Giáo Thọ bảo 
rằng mới chỉ có một đêm lo lắng mà sao râu tôi ra dài 
thế. Nhưng thầy đâu có biết chỉ một đêm, mà kể từ khi 
đi cho đến khi về tôi đều phải có trách nhiệm nên không 
an tâm là phải, mà không an tâm thì nỗi lo hiện lên mặt 
và râu mọc nhiều là phải chứ đâu có gì đáng nói. 

Sau hơn 13 tiếng đồng hồ bay, chúng tôi đã đến Hòa 
Lan trong không khí yên tĩnh của một buổi mai mùa 
xuân Âu Châu. Quả là bất khả tư nghì thật! 


Sau khi về Đức được mấy hôm thì tôi nhờ thầy Hạnh 
Tấn viết một thư cảm ơn cho Bộ Ngoại Giao Bhutan, đại 
ý như sau: 


Kính gởi vị Chánh Văn Phòng của Bộ Ngoại Giao 


Mr. Kesang Wangdh 
Thimphu - Bhutan 
Fax. 00975. 2. 323056 


Kính gỏi Ông Kesang Wangdi, 


Tôi xin chân thành cảm ơn ông và chính quyền 
Bhutan đã bảo trợ cho 10 ngày thăm viếng từ 23 
tháng 4 đến ngày 3 tháng õ năm 2001 tại quý quốc. 
Chúng tôi cảm ơn về sự chuẩn bị chu đáo trong 
việc di chuyển, ăn ở của phái đoàn trong khi chúng 
tôi là khách của quý vị. 


189 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Tôi cũng xin thành tâm biết ơn sự phối trí nhịp 
nhàng trong việc tiếp kiến Hoàng Hậu cũng như 
Bộ Ngoại G1ao. 


Sự thăm viếng quý quốc đã gây ấn tượng tốt đẹp 
với tất cả chúng tôi và không có điều gì là không 
thể chấp nhận được. 

Kính chào trong tỉnh thần Phật Pháp. 


Thích Như Điển 
Viện Chủ Chùa Viên Giác 

Mà đúng thế, trong khi ở Bhutan chẳng có việc gì 
phải nói. Ngoại trừ việc chiếc máy bay bị hư. Nếu mà 
Hoàng gia sắm thêm một hay hai chiếc nữa thì có lẽ 
không có vấn đề. Nghe đâu một chiếc nhỏ như thế chỉ 
chở được 72 người mà đến 60 triệu Đức Mã. Thử hỏi 
một chiếc Boing 747 là bao nhiêu tiền và một phi trường 
quốc tế như EFrankfurt, Amsterdam, New York, Parls, 
Chicago v.v... có không biết bao nhiêu là chiếc máy bay 
như thế. Quả thật là tiền rừng bạc biển. 

Mong rằng Hoàng gia Bhutan sẽ có thêm một chiếc 
máy bay nữa để mọi người khỏi hồi hộp khi phải chờ 
máy bay như thế và niềm hy vọng ấy chắc cũng không 
lâu sẽ được đáp ứng cho mọi người. 


190 


“ 


ới tước hiệu là một văn học sĩ của Nhật Bản 

từ năm 1977, nhưng tôi chẳng làm gì cho 
văn học Nhật và ngay cả văn học Việt Nam hay văn học 
Đức. Vì trong văn đoàn đó đã có những bậc đàn anh, đàn 
chị hay đàn em tài giỏi hơn mình, nên đành làm việc âm 
thầm mấy chục năm nay thôi, cốt để giữ cho lòng mình 
thanh tịnh. Mỗi năm cho ra đời từ một đến 3 tác phẩm 
để ghi lại những gì đã trải qua trong cuộc đời làm tăng sĩ 
của mình. Đó là suy nghĩ lúc ban đầu. Đến một lúc nào 
đó, có nhiều người đọc sách hoặc theo dõi những bài văn 
của tôi và đã có cảm tình, nên đã mời làm chuyện này 
chuyện nọ. Nhưng xin thưa, tôi chỉ là một người tu rất 
bình thường trong cái tầm thường của nhân thế. Chẳng 
có gì đặc biệt cả, nên không dám nhận một việc gì, mà 
cũng không tự xưng mình là một văn học sĩ, mặc dầu 
tước hiệu này tôi đã có. 

Văn tôi vốn nhà quê, ý tôi vốn cạn cợt. Không là văn 
chương triết học, cũng chẳng phải văn chương luận lý 
khó hiểu, mà là một loại văn nông dân, xuất thân từ 
đồng ruộng. Tôi cũng giống như con trâu và cái cày, chỉ 
có trách nhiệm cày xong thửa ruộng mà thôi. Thật ra 
rất đơn giản. Vì vậy tôi không là đối tượng của ai cả, mà 
cũng chẳng là thần tượng của nhiều người chỉ vì những 
ý tưởng bên trên. Chỉ có một điều, tôi nghĩ sao thì viết 
vậy, không hoa hòe trau chuốt lời văn. Từ đó, đối với 


191 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


tôi việc viết không khó mấy. Người ta nói viết là lách, 
nhưng tôi thì không lách. Vì tôi chỉ muốn nói sự thật và 
đa phần chỉ viết về sự thật của cái tốt thôi, chứ không 
đá động gì về sự thật của cái xấu cả. Do vậy nên không 
cần lách. Vì cái xấu nó vốn dĩ đã xấu rồi, đào sâu vào đó 
làm gì nữa? 

Đó là chưa kể việc các pháp trên thế gian này đều 
thay đối, nay thế này mai thế kia. Ngày hôm nay tốt, 
ngày mai không phải thế. Hôm qua là người hiền lương, 
nhưng ngày kia không phải như vậy. Do đó, để nhận xét 
một sự vật hay một con người quả thật là khó. Nếu có, đó 
cũng chỉ là chủ quan của mỗi người thôi. Từ điều đó, nếu 
chúng ta làm việc gì với một cái tâm bình thường, không 
mong cầu và quán thế gian pháp tất cả đều “như vậy” 
thì có lẽ rằng tâm ta sẽ đỡ phiền não hơn và lời văn của 
ta viết ra khi người khác đọc sẽ được lợi lạc hơn nhiều. 

Giàu, nghèo, sang, hèn, địa vị cao sang quyền quý. 
Tất cả đều phải chết. Có cái chết thật an ổn mà cũng có 
những cái chết thật khổ đau. Rồi ra ai cũng thành tro 
bụi cả. Mới đây cả Hoàng Gia Népal, ở không xa Bhutan 
là mấy, đã bị chính người của Hoàng gia giết trọn 8 
người trong thân tộc. Như thế gọi là gì? Là cộng nghiệp? 
Là khổ đau? Là tục lụy?... Nhưng dầu gì đi nữa thì lịch 
sử cũng đã sang trang. Chỉ có một điều là khi sống ta 
làm được cái gì đó, để rồi một ngày nào đó ta phải ra đi, 
ít ra cũng không để lại một lời trách móc cho đời. Như 
thế cũng là một điều hy hữu lắm. 


Đa phần khi sống thì đua nhau nói xấu lẫn nhau cho 
hả giận, cho đỡ tức, nhưng khi một người chết rồi thì chỉ 


192 


LỜI CUỐI SÁCH 


thấy và nghe toàn chuyện tốt của người ấy. Như thế hỏi 
có ích gì? Người chết bấy giờ không ngồi dậy để nghe 
được những lời kể tốt về họ. Do vậy tôi chủ trương khi 
sống nên thấy và chỉ nói điều tốt về người, để trước tiên 
tâm mình không bận rộn với chuyện thị phi và người đối 
diện cũng vui khi thấy họ có một giá trị nho nhỏ nào đó 
trong cuộc sống. Nếu không, chẳng lẽ cuộc đời này đều 
vô vị hết sao? 


Hôm qua, ngày 28 tháng 6 năm 2001, Đại chúng 
chùa Viên Giác cả Tăng lẫn tục đã làm lễ sinh nhật chúc 
thọ tôi ở tuổi 53 và tôi có bảo rằng: Trong cuộc sống này 
có những người rất phi thường, có những kẻ sống rất 
bình thường và riêng tôi thì chỉ là một con người tầm 
thường như bao nhiêu con người tầm thường khác thôi. 
Tuy nhiên trên đầu tôi, ở nơi hai vai tôi đều có rất nhiều 
trách nhiệm và ơn nghĩa của Cha Mẹ, Thầy Tổ, ơn thiện 
hữu tri thức, ơn quốc gia và ơn nhân loại chúng sinh. 
Chừng đó thứ ơn, tôi cố gắng đáp đền và nguyện cho 
mình phải luôn thực hành sự lợi tha mới là điều quan 
trọng. Còn đối với cá nhân tôi chẳng có nghĩa gì cả. 


Một Đại chúng sống an hòa như thế, dĩ nhiên là tôi 
càng có bổn phận hơn, để như con tằm chỉ có bổn phận 
phải nhả tơ, để dệt nên những gấm hoa và tô điểm cho 
cuộc đời thêm ý vị. Chỉ có vậy và đó là kim chỉ nam trong 
cuộc sống của tôi. Không than trách, không oán hờn, 
không vị kỷ. 


Cứ mỗi lần tôi ngôi yên để viết được những dòng chữ 
như thế này là cũng nhờ vào không biết bao nhiêu người. 
Có người phải lo cho cái ăn, cái mặc. Có người phải lo cho 


193 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


chỗ ở, chỗ nghỉ ngơi. Có người phải lo cho mình sự thiếu 
sự đủ. Ơn ấy há chẳng là cao cả hay sao? Do vậy mà sự 
thành tựu của tôi cũng là sự thành tựu của mọi người 
vậy. 


Cứ mỗi tối khi lạy kinh Đại Bát Niết Bàn, mỗi chữ 
mỗi lạy như thế tôi đều niệm đến ơn chúng sanh, ơn Tam 
Bảo, ơn Cha Mẹ, Thầy Tổ để nếu được trong kiếp này 
phải trả hết đi. Nếu kiếp sau không được làm người nữa 
thì biết cơ hội nào mới trả được? 


Riêng các vị đệ tử xuất gia thì tôi cho học hành đến 
nơi đến chốn, tốn kém mấy cũng không nệ hà. Và không 
chỉ với đệ tử của mình, mà Thầy Cô nào hiếu học ở bất 
cứ nơi nào trên thế giới, nếu có ý nhờ tôi và trong khả 
năng có thể của mình, tôi đều không từ chối. Cứ lo học 
cho ra trường là đủ. Đó là Pháp bảo của ngôi chùa Viên 
Giác này và cho Phật Giáo Việt Nam vậy. 

Với tôi, nghĩa ân nặng nghìn trùng và mãi mãi ghi 
sâu, không bao giờ dám quên một mảy may nào cả. Vì lẽ 
nếu không có nghĩa ân thì mình sẽ không thành người 
hữu dụng được. Sống mà không có ân nghĩa chẳng khác 
nào cỏ cây trong trời đất. Hãy vì người mà quên mình, 
chứ đừng vì mình mà quên người là điều không đáng 
làm với người quân tử, huống gì là một trưởng tử của 
Như LaI. 


Bởi sống với ân nghĩa như thế cho nên tôi muốn giúp 
đỡ hết mọi người, không những người Việt Nam mà còn 
người ngoại quốc nữa. Bằng chứng là kỳ này sau khi đi 
Bhutan, tôi đã có ý trước, khi tiếp kiến với Hoàng Hậu 
là muốn giúp đỡ một số thầy trong vấn đề giáo dục, học 


194 


LỜI CUỐI SÁCH 


vấn và đó là căn bản để 2 thầy Gap và Dorji đề nghị 
tôi cho học bổng sang học Anh văn và Computer tại Úc 
Châu. Tôi đồng ý ngay và sau đó có liên lạc với Thượng 
Tọa Thích Bảo Lạc để nhờ thầy ấy cưu mang cho họ ở lại 
Chùa Pháp Bảo, để quý thầy ấy có cơ hội làm quen với 
đời sống Tu Viện của Phật Giáo Việt Nam, còn phần tôi 
chỉ lo cung cấp về vấn đề tài chánh và tiền học phí. Thầy 
Bảo Lạc cũng rất là vui khi thấy có thêm nhiều người tu 
học ở chùa mình. Đây cũng là bản hoài của thầy Bảo Lạc 
khi xây chùa là để tiếp Tăng độ Chúng mà. 


Thượng Tọa Bảo Lạc xuất thân từ các Phật Học Viện 
nổi tiếng tại Việt Nam như Phổ Đà (Đà Nẵng), Huệ 
Nghiêm (8àigòn), nên những ai cầu học và phát tâm tu 
niệm thì thầy ấy đều rất quý. Mà có lẽ điều này cũng 
chẳng riêng Thầy Bảo Lạc và tôi, hễ cứ người xuất gia 
có một tâm hồn phóng khoáng thì không a1 nõ từ chối 
những kẻ mong cầu và học hạnh giải thoát đi sau mình 
cả. 

Dầu cho Tăng Ni ngày nay của Việt Nam ở hải ngoại 
còn ít, không đủ để chuyên chở những khó khăn và thuận 
duyên của Phật Tử Việt Nam, vốn là con số không nhỏ 
trong 2 triệu người ở ngoại quốc ngày nay, nhưng trong 
số 400 Tăng Ni ấy đã có rất nhiều Thầy Cô hy sinh thời 
giờ cũng như công sức của cá nhân mình để lo xây dựng 
Chùa Viện và đào tạo Tăng tài, hầu duy trì mạng mạch 
Phật Giáo tại xứ người. Dẫu cho sau này không có người 
Việt Nam ở tại các trụ xứ này đi chăng nữa, thì giống 
như trường hợp chùa Việt tại Thái Lan và Singapore 
cũng sẽ có người địa phương nối truyền, ta chẳng có gì 
để e sợ khi phát huy công việc Phật sự này cả. 


195 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Suốt trong 25 năm qua là những năm tháng đặt nền 
móng xây dựng, kiến thiết Chùa Viện tại ngoại quốc và 
25 năm sau nữa là lo đào tạo nhân tài. Cây công đức lâu 
gặt hái kết quả chừng nào, thì cây nhân tài của Giáo 
Hội cũng thế. Phải trồng trong thế hệ này và trải qua 
thế hệ khác hay nhiều thế hệ nữa mới có thể có kết quả. 
Tôi không muốn có trái gấp để dùng, nên rất nhiều phần 
đầu tư tôi đều lưu tâm về vấn đề trí tuệ trước. 

Để giữ lời hứa với quý vị nên tôi đã viết tác phẩm 
thứ 32 này, một phần để đền ơn đáp nghĩa Chính phủ 
Bhutan, một phần để hiến dâng cho đời cho đạo những 
hiểu biết cạn cợt của mình về một nền văn minh của 
Phật Giáo tại một xứ nhỏ của Hy Mã Lạp Sơn. Đó là 
những lý do chính để quyển sách này khởi đầu viết vào 
ngày 20 tháng 6 và chấm dứt vào ngày 29 tháng 6 năm 
2001. Chỉ trong 9 ngày miệt mài viết và một ngày chuẩn 
bị tư liệu nữa. Tổng cộng là 10 ngày. Một tác phẩm như 
thế kể ra cũng vội vàng, nhưng nếu không viết, ngày 
tháng sẽ qua đi và trong tôi có nhiều việc sẽ trả về sự 
quên lãng, nên cần phải chấp bút là vậy. 


Khoảng 150 trang viết tay và viết trong 10 ngày. Vậy 
trung bình mỗi ngày viết 15 trang và còn nhiều hình 
ảnh cũng như những tư liệu khác thêm vào nữa, chắc 
chắn quyển sách này cũng gần 200 trang, nhằm giới 
thiệu với độc giả một chuyến đi có một không hai trong 
cuộc đời tôi. 

Ngày mai và ngày mốt đây còn có khóa Tu Gieo Duyên 
và khóa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Âu Châu tại 
chùa Viên Giác, do vậy mà tôi còn phải có nhiều bổn 
phận khác nữa. Cho nên tác phẩm này phải viết xong 


196 


LỜI CUỐI SÁCH 


sớm như thế. Sau khóa Tu Gieo Duyên là khóa Tu Học 
Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 13, năm nay tổ chức tại Thụy 
Điển, thế là tôi cùng chúng lý Viên Giác cũng phải khăn 
gói lên đường để hỗ trợ chung cho công việc của Giáo Hội 
Âu Châu và sau đó về lại chùa chỉ mấy ngày nữa là Lễ 
Vu Lan rồi. 

Giáo Hội Âu Châu chúng tôi không có những người 
giỏi như Giáo Hội Úc Châu hay Mỹ Châu, nhưng được 
một điều là Giáo Hội chúng tôi cho đến bây giờ vẫn trên 
dưới một lòng, nên đã tổ chức được 13 khóa tu trọn vẹn, 
mỗi khóa không dưới 500 người tham dự học tập, tu 
niệm trong vòng 10 ngày. 

Có lẽ rồi đây khi Giáo Hội lớn mạnh sẽ sinh ra nhiều 
cành lá khác, nhưng đó là lẽ tự nhiên của tạo hóa. Một 
cành cây, một hạt giống cho vào lòng đất, lúc mới lớn 
lên chỉ một thân cây mẹ, nhưng càng ngày càng lớn thì 
từ thân cây mẹ kia sanh ra nhiều cành lá chung quanh. 
Đó là lẽ dĩ nhiên không al chối cãi được. Nhưng chúng 
ta nếu muốn tiến xa hơn nữa phải chấp nhận một điều 
thực tế là: Mỗi cá nhân đều có những vấn đề riêng và tất 
cả chúng ta ở xứ tự do này phải tôn trọng cái riêng đó, 
nhưng đồng thời chúng ta phải có những điểm chung. 
Điểm chung đó là mái nhà của Giáo Hội và giáo pháp 
của Như Lai. Nếu đem cái riêng để phụng sự cho cái 
chung, thì cái chung ấy luôn luôn tồn tại. Ngược lại nếu 
đem cái chung để phụng sự cho cái riêng của mỗi người, 
mỗi nhóm thì chắc chắn tổ chức kia dầu lớn đến bao 
nhiêu, vững mạnh bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ có 
ngày tàn tạ và lúc ấy chẳng biết trách cứ ai, nếu không 
tự trách mình ngay từ bây giờ là thiếu tu và thiếu đức. 


197 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


Hôm tôi bắt đầu viết tác phẩm này tại thư phòng 
chùa Viên Giác, trời rất đẹp và hôm nay đây kết thúc 
quyển sách này, không khí bên ngoài cũng rất tươi mát 
và mặt trời đã soi sáng chứa chan khắp cả đất trời vạn 
vật cũng như chung quanh cửa sổ của phòng mình. Tôi 
thấy đó là một điểm lành, một niềm vui và niềm hy vọng 
vậy. 

Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, mọi loài đã vì tôi mà 
hỗ trợ cũng như tồn tại. Nếu có được chút hữu duyên 
tác phẩm này đến với quý vị thì xin hồi hướng đến mười 
phương vô biên thế giới và cầu nguyện cho mọi loài mọi 
người được thâm nhập vào Phật trí của Như Lai. 


Viết xong vào lúc 10 giờ sáng 
ngày 29 tháng 6 năm 2001 
tại thư phòng chùa Viên Giác 


Thích Như Điển 


198 


ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ 
HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ĐIÊN 





s* Thế danh: Lê Cường. Pháp tự: Giải Minh. Pháp hiệu: Trí Tâm 

s» Sanh: 28.06.1949 tại Xuyên Mý, Duy Xuyên, Quảng Nam. 

s Học lực: Cử nhân giáo dục và Gao học Phật giáo tại Nhật Bản. 

5 Xuất gia năm 1964 tại Tổ Đình Phước Lâm, Hội An. 

* Năm 1971: Thọ Tỳ Kheo giới tại giới đàn Tu Viện Quảng Đức, Thủ Đức. 

s Năm 1972: Du học Nhật Bản. 

‹» Năm 1977: Đến Đức vào với Visa du lịch; nhưng sau đó xin ty nạn tại Đức và 
ở Đức từ đó cho đến nay. 


199 


200 


s Tháng 4 năm 1978 thành lập Niệm Phật Đường Viên Giác và sau đó trở thành 
Chùa Viên Giác tại Hannover. 

s+ Từ năm 1978, 1979: Sáng lập Ghi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Đức Quốc, thành lập Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Đức. 

5» Năm 1988 được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Thượng Tọa tại giới đàn Đại 
Nguyện chùa Pháp Hoa Marsoille, Pháp quốc. 

5» Ngày 28.6.2008 được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa Thượng tại Đại Giới 
Đàn Pháp Chuyên tại chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc. 

s* Ngày 8 tháng 7 năm 2011 tại Colombo thủ đô nước Tích Lan, Hội Đồng Tăng 
Già Tích Lan đã trao giải thưởng cao quý cho HT Thích Như Điển và HT Thích 
Minh Tâm. 

+ Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu nhiệm kỳ 2019- 
2023. 

s» Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới (World Buddhist Sangha Council 
- WBS0). 

3 Sáng tác gần 70 tác phẩm và dịch phẩm từ các tiếng Việt, Anh, Hán, Nhật và 
Đức ngữ. 

(Cập nhật: 09⁄2019) 


. Truyện cổ Việt Nam (Tập 1 & Tập 2) - Nhật ngữ- 


1974, 1975 


2. Giọt mưa đầu hạ - Việt ngũ - 1979 


€©  Qœ ~¬I G Cìị 


IU; 


J2 
1; 


14. 


15. 
16. 


. Ngõ ngàng - Việt ngữ - 1980 
. Lịch sử Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại trước và sau 


năm 1975 - Việt & Đức ngữ - 1982 


. Cuộc đời người Tăng sĩ - Việt & Đức ngữ - 1983 

. Lễ nhạc Phật Giáo - Việt & Đức ngữ - 1984 

. Tình đời nghĩa đạo - Việt ngữ - 1985 

. Tìm hiểu giáo lý Phật Giáo - Việt & Đức ngữ - 1985 

. Đời sống tính thần của Phật Tử Việt Nam tại ngoại 


quốc - Việt & Đức ngữ - 1986 

. Đường không biên giói - Việt & Đức ngữ - 1987 

Hình ảnh 10 năm sinh hoạt Phật Giáo Việt Nam tại 
Tây Đúc - Việt & Đức ngữ - 1988 

Lòng từ Đức Phật - Việt ngũ - 1989 

Nghiên cứu Giáo Đoàn Phật Giáo thời nguyên thủy 
I, IT, III - dịch từ Nhật ngữ ra Việt & Đức ngữ - 
1990, 1991, 1892 

Tường thuật về Đại hội Tăng già Phật Giáo thế giới 
kỳ õð khóa T tại Hannover, Đức Quốc - Việt, Anh, 
Đức ngữ - 1998 

Giữa chốn cung vàng - Việt ngũ - 1994 

Chùa Viên Giác - Việt ngữ - 1994 


201 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


11, 
18. 
đẠT, 
20. 
x2 lạ 
22. 


23. 


24. 


25. 


26. 
VỆ 


28. 


29. 


ỏ0. 


ö1. 
ỏ2. 


Đỏ. 
ỏ4. 


202 


Chùa Viên Giác - Đức ngữ - 1995 

Vụ án một người tu - Việt ngũ - 1995 (tái bản 2020) 

Chùa Quan Âm (Canada) - Việt ngũ - 1996 

Phật Giáo và con người - Việt & Đức ngũ - 1996 

Khóa giáo lý Âu Châu kỳ 9 - Việt & Đức ngũ - 1997 
Theo dấu chân xưa (Hành hương Trung quốc ]) - 
Việt ngữ - 1998 

Sống và chết theo quan niệm của Phật Giáo - Việt & 
Đức ngữ - 1998 

Tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma - Việt & Đức ngũ - 
1999 

Vọng cố nhân lầu (Hành hương Trung Quốc T]) - Việt 
ngữ - 1999 

Có và Không - Việt & Đức ngữ - 2000 

Kinh Đại Bì (dịch từ Hán văn ra Việt văn) - Việt & 
Đức ngữ - 2001 

Phật thuyết Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới 
Thần Thông Biến Hóa Rinh - dịch từ Hán văn ra 
Việt ngữ - 2001 

Bhutan có gì lạ? - Việt ngũ - 2001 

Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì - dịch từ Hán văn 
ra Việt ngữ - 2002 

Cảm tạ xứ Đức - Việt & Đức ngữ - 2002 

Thư tòa soạn báo Viên Giác trong 2ð năm (1979 - 
2003, 2004) - Việt ngữ - 2003 

Bổn Sự kinh - Dịch từ Hán văn sang Việt ngữ - 2003 

Những đoản văn viết trong 2ð năm qua - Việt & Đức 
ngữ - 2003 


ỏ5. 


ö6. 


Đi» 


ỏd. 
ỏ9. 


40. 


41. 


42. 
43. 


44. 


45. 


46. 


4i. 


48. 
49. 
90. 


TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN 


Phát Bồ Đề Tâm kinh luận - Dịch từ Hán văn sang 
Việt ngữ - 2004 

Đại Đường Tây Vức Eý - Dịch từ Hán văn sang Việt 
ngữ - 2004 

Làm thế nào để trở thành một người tốt - Việt ngữ 
- 2004 

Dưới cội bồ đề - Việt ngữ - 2005 

Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận - Dịch từ Hán văn 
sang Việt ngữ - 2005 

Bồ Đề Tư Lương luận - Dịch từ Hán văn sang Việt 
ngữ - 2005 

Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giói - 
Dịch từ Hán văn sang Việt ngữ - 2006 

Gial nhân và Hòa Thượng - Việt ngữ - 2006 

Thiền Lâm Tế Nhật Bản - Dịch từ Nhựt ngữ sang 
Việt ngữ - 2006 

Luận về con đường giải thoát - Dịch từ Hân văn sang 
Việt ngữ - 2006 

Luận về bốn chân lý - Dịch từ Hán văn sang Việt 
ngữ - 2007 

Tịnh Độ tông Nhật Bản - Dịch từ Nhật ngữ sang 
Việt ngữ - 2007 

Tào Động tông Nhật Bản - Dịch từ Nhật ngữ sang 
Việt ngữ - 2008 

Phật Giáo và khoa học - Việt ngũ - 2008 

Pháp ngữ - Việt ngũ - 2008 

Những mẩu chuyện linh ứng của Đức Địa Tạng 
Vương Bồ Tát - Dịch từ Nhật ngữ sang Việt ngữ - 
2009 


203 


BHUTAN CÓ GÌ LẠ? 


ĐÔ bự 


52. 


Đỏ. 


54. 


5Ð. 
56. 


Sí. 


58. 


59. 


60. 
61. 
62. 
63. 
64. 


65. 


65. 
66. 


204 


Nhật Liên tông Nhật Bản - Dịch từ Nhật ngữ sang 
Việt ngữ - 2009 

Chân Ngôn tông Nhật Bản - Dịch từ Nhật ngữ sang 
Việt ngữ - 2010 

Chết an lạc, tái sanh hoan hỉ - Dịch chung với TT. 
Nguyên Tạng từ Anh ngữ sang Việt Ngữ - 2011 

Chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng - Việt Ngữ 
- 2011 

Tư tưởng Tịnh Độ Tông - Việt ngũ - 2012 

Những bản kinh căn bản của Tịnh Độ Tông Nhật 
Bản - Dịch từ Đức ngữ sang Việt ngữ - 2012 

Dưới bóng đa chùa Viên Giác - Việt ngữ, viết chung 
với Trần Trung Đạo - 2012 

Diệu Pháp Liên Hoa kinh Văn cú - Dịch từ chữ Hán 
sang tiếng Việt - 2013 

Hương Lúa Chùa Quê (Hoài Niệm Tuổi Tho) - Việt 
ngữ viết chung với H.T. Thích Bảo Lạc - 2013 

Hiện tượng của tử sinh - Việt ngũ - 2014 

Nhật Bản trong lòng tôi - Việt ngũ - 2015 

Nước Úc trong tâm tôi - Việt ngũ - 2016 

Nước Mỹ bao lần đi và đến - Việt ngữ - 2017 

Thiền quán về Sống và Chết - Dịch từ Anh ngữ sang 
Việt ngữ với TF. Thích Nguyên Tạng - 2017 

Mối tơ vương của Huyền Trân Công Chúa - Việt ngữ 
- 2018 

Vua là Phật, Phật là Vua - Việt ngũ - 2020 

Phật Giáo Việt Nam tại Âu Châu - Việt ngữ - 2020 


(Các sách nàu hiện có thể mua qua trang Atnazon) 


. Tư tưởng Tịnh Độ Tông - Việt ngữ - 2019 
. Dưới bóng đa chùa Viên Giác - Việt ngũ, viết chung 


với Trần Trung Đạo - 2019 


. Hương Lúa Chùa Quê (Hoài Niệm Tuổi Tho) - Việt 


ngữ viết chung với H.T. Thích Bảo Lạc - 2019 


. Mối tơ vương của Huyền Trân Công Chúa - Việt ngữ 


- 2019 


5. Chùa Viên Giác - Đức ngữ - 2019 

6. Cảm tạ xứ Đức - Việt & Đức ngữ - 2019 
d. 
í 
Đ 


Tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma - Việt & Đức ngũ - 2019 


. Đường không biên giói - Việt & Đức ngũ - 2020 
. Phật Giáo và con người - Việt & Đức ngữ - 2020 


10. Sống và chết theo quan niệm của Phật Giáo - Việt & 


Đức ngữ - 2020 


11. Có và Không - Việt & Đức ngữ - 2020 
13. Mây oan cửa thiền (Vụ án một người tu) - Việt ngũ 


- 2020 


18. Bhutan có gì lạ? - Việt ngữ - 2020 


205 


206 


Quý vị muốn download những bài giảng pháp 
của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover 


xin vào trang: www.viengiac.Info hoặc www. quangduc.com 


Để có bản sách in trên giấy, xin vào Viên Giác Tùng Thư Online 
tại địa chỉ: https://www.amazon.com/author/thichnhudien/ 


Chùa Viên Giác 
Karlsruher Strasse 6 
30519 Hannover - GERMANY 
Tel: 0511 - 879630 - Fax: 0511 - 879 41 200 


Homepage: https:/ /www.viengiac.info 


Email: info@viengiac.de 





207 






Mục li ch QUỤ nhốt củo việc chi lọi tóc phẩm nòụ 
[ONG' th hiểu M00 về một quốc gio theo Phệt 
Gióo tọi § lo Nó phong tục tỘD quón, cũng 
như để coo vốn để môi sinh tọi Bhuton trong 
hiện tọi. TUUột nhiên không có một Ú SÌ khóc. 
Ngoòi ro nêu những người Việt Nom se ldeliplo) 
So ƯỢC Sa s0 nh cũng sẽ sa một số Ú niệm 
tổng quót về quốc SIo nòu. Biết đêu MS 0i tưƠng 
loi họ sẽ có cơ hội đến thăm xứ sở huuổn bí nòu. 


¬ “.* "- II 
Ùềt/A XUẤT caốitaiiii | 


ÿ UNITED 000220 FOUNDATION | ll II ì 


© r 
2 
‹ 
»⁄€ ¿ 
` v 
kệ ¬ Lai 
D ` sa 
: bạ. ở H há - côn “uc , ;. : -“4 
5 v7” NEN  x.vố 
z -- CÁ À ~ “cờ 
%+ ` , È .s k4 Nợ › 


L1 164 À0 4À. ,ố A0660 hs ng An ĐÔ _,.. —_ ' QU AI, c'v../.( 10 (tái 










